VIỆT CHƯƠNG - NGUYỄN SÔ 


NXB THANH NIÊN 


VIỆT CHƯƠNG 
NGUYÊN SỐ 


TRÔNG CÂY ĐIỀU 


THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI 


PHẦN MỞ ĐẦU. 


Đừng nói chị đâu xa, chỉ trước đây độ năm sáu 
mươi năm thôi, có lẽ tại nước ta chưa có mấy ai ôm 
ấp trong đầu một ý nghĩ là lập vườn trồng điều với qui 
mô rộng lớn, như cách lập vườn trồng các giống cây 
ăn trái khác, để lấy hột điều xuất khẩu như chúng ta 
đang làm hiện nay ! 

Vì rằng thuở ấy, tại miền Nam "đất rộng người 
thưa", người mình chỉ coi cây điều như một giống cây 
tạp, một giống cây "vô thưởng vô phạt" nên dù trồng 
nhiều cũng chẳng đem lại lợi ích gì. 

Nếu có ai đó chịu khó ra công cuốc đất để trồng năm 
bẩy cây, hoặc đôi ba chục'gốc là cũng nhằm vào mục 
đích nhờ tán lá khá rộng của cây điều phú xanh cho im 
đất để cỏ đại không còn cơ hội tốt ngoi lên được mà thôi. 

Quả thật vậy, cây điều trồng được mươi năm tuổi thì 
trông nó chẳng khác gì một cây đại thụ: chiểu cao lên 
đến cả chục thước, còn tán lá thì tỏa ra một khu vực rộng 
lớn choán đến ba bốn chục thước vuông! Nếu lạc vào 
vườn điều, chúng ta thấy nơi nào cũng ngập tràn bóng 
râm mát mê, và mặt đất cơ hồ không có một bụi cỏ nào, 
nhất là trong mùa nóng. 


Người mình còn lợi dụng bộ rễ chắc khoẻ của cây 
điều cắm thật sâu vào lòng đất để chống việc xói mòn đất 
ở các triển đôi, hoặc ở thế đất nghiêng, đốc... 

Và cũng chỉ trước đây năm sáu mươi năm thôi, trong 
vườn nhà, thường là cạnh bờ ao, dọc các mương rãnh, 
hoặc là những thẻo đất dư thừa ở cuối vườn, người mình 
mới trồng một ít cây điều để lấy bóng mát, đồng thời cũng 
để làm cảnh cho vui. Vì dù sao, những chùm trái đỏ đỏ, 
vàng vàng đung đưa ở đầu cành, tuy ăn chát ngắt nhưng 
cũng khiến mọi người nhìn thích mắt. Hơn nữa, trong 
những bữa cơm có món mắm đồng, khô nướng mà có vài 
lát điều kẹp vào ăn thay rau cũng cảm thấy ngon miệng 
hơn. 

Khi điều chín, trái nào cũng no tròn bóng lưỡng với 
màu sắc tươi tắn gợi thèm. Thế nhưng, tuy nước điều biết 
chắc là có chứa nhiều Vitamine C thật, nhưng vì có chứa 
chất tanin nên có vị chát, ăn nhiều tưởng chừng bị khẩn cổ, 
muốn ho, Chính vì vậy, người nào thích lắm cũng chỉ ăn 
được vài ba trái là cùng. Điều chín rục đem xắt ra từng 
khoanh chấm với mắm ruốc cũng ngon miệng. 

Do không ăn được nhiều, nên từ rước đến nay, đến 
mùa điều thì trái bị đố đống ở gốc không ai buồn nhặt, 
mặc dầu ai nhìn cũng tiếc rẻ! Khi ăn trái điều, người ta còn 
ngại nếu để nước điều vấy vào quần áo thì tạo thành vết ố 
không cách nào giặt tẩy hết được! 

Chỉ có bọn trẻ con là có cái thú nướng hột điều để lấy 
cái nhân bên trong mà ăn. Hột điều nướng chín thì thơm 
ngon gấp mấy lần hột đậu phộng. Thế nhưng, bị cha mẹ 
rầy la, vì chất ở lớp vỏ hột điều khi gặp lửa thì tỏa khói 
khắp nhà, lại thêm mùi khét lẹt đến sặc sụa! 


ố 


Tuy từ lâu mọi người đều công nhận nhân hột điều 
sau khi rang hay nướng chín có hương vị thơm ngon và 
béo ngậy hơn đậu phộng rất nhiều, nhưng đâu ai có ý 
nghĩ coi đây là một nông sản quí, một cây lương thực mà 
trồng cả vạt, cả nương rộng lớn chừng đôi ba công đất, 
hoặc năm bảy mẫu để đến mùa lấy nhân hột mà ăn! Đâu 
ai biết được rằng hột điểu có chất đinh dưỡng nhiều hơn 
cả thịt cá hay trứng, lại là món ăn lành cho người già và 
trẻ con ? Rốt cuộc, thiên hạ vẫn trở lại với thói quen của 
mình là... tưng tiu cây đậu phộng và "ghẻ lạnh" với cây 
điều! Chuyện cây điều đối với người mình từ nửa thế kỷ 
trở về trước là thế đấy ! 

Nước mình trước đây chuyên về nông nghiệp, nhưng 
đa số nông dân lại chỉ chú trọng đến việc chuyên canh 
cây lúa mà thôi. Các cây giống khác, kể cả cây ăn trái, 
người ta chỉ trồng số ít trong vườn, cũng nghĩ đến việc 
bán buôn, nhưng lại ít người nghĩ đến nguồn lợi to tát 
của nó mà trồng với diện tích qui mô rộng lớn ! 

Thời trước đâu ai biết rằng nguồn lợi từ vườn cây 
trái có thể gấp đôi gấp ba làm ruộng ! Trừ một số ít vùng 
như Hưng Yên trồng nhãn, Biên Hòa trồng bưởi, hoặc 
Bến Tre trồng dừa... mà địa danh nổi tiếng khiến người 
trong nước ai ai cũng biết hàng trăm năm nay... 

Giá như năm bảy chục năm trước, một số người 
nào đó có tài đoán biết trước được cây điều sẽ là một 
nông phẩm quí giá đứng sau hột lúa về mặt xuất khẩu 
của ta như hiện nay, thì có lẽ ngày nay, khắp vùng 
duyên hải nam Trung bộ, rồi vùng Tây nguyên đến 
khắp các tỉnh miền đông Nam bộ... nông dân mình đã 


7 


trồng được những khu vườn điểu bạt ngàn như ở Braxin, 
ở Ấn Độ, hằng năm đem lại cho đất nước một nguồn 
ngoại tệ lớn lao, do việc xuất khẩu hột điều đến các 
quốc gia trên thế giới Ì 

Thì đó, ngày nay thực tế cho thấy đã có đến năm sáu 
chục duốc gia trồng điều xuất khẩu, nhưng Việt Nam 
mình theo thông tin mới nhất cho thấy, sản ngạch xuất 
khẩu hột điều của mình cũng đứng vào hàng thứ ba, thứ 
tư, và còn hy vọng nhiều ở tương lai nữa... 

Đất đai hoang hóa cần cỗi không những trước đây 
trăm năm, mà ngay cả ngày nay gần như cũng vẫn còn 
y nguyên mênh mông như vậy. Vì đất quá xấu thì đâu 
trồng được loại cây gì ! Loại đất hoang hóa này duy 
chỉ có cây điều là thích hợp, vì điểu là giống cây vừa 
chịu hạn giỏi, lại vừa không kén đất. Đó là chuyện đáng 
mừng cho nông gia mình khi trong tay có những khu 
đất rộng lớn mà nghèo nàn dinh dưỡng tưởng chừng như 

- phải bổ đi ! 

Nhiều tài liệu cho biết, xuất xứ của cây điều ở tận 
miễn đông bắc nước Braxin (Nam Mỹ), nhưng xâm nhập 
vào nước ta bằng con đường nào, và vào thời nào thì 
chưa thấy một tài liệu nào đề cập đến. 

Có thuyết cho rằng cây điều có mặt tại nước ta 
khoảng hai thế kỷ nay, khởi đầu là do các vị cố đạo Cơ 
đốc giáo ngoại quốc đem vào "đàng trong” trồng (hử. có 
thuyết lại cho rằng do các chủ đồn điển người Pháp đem 
hột điều giống từ Ấn Độ, hay từ các nước thuộc địa của 
họ ở tận Châu Phi về trồng tại các đồn điền cao su, cà 
phê, chè của họ tại nước ta khoảng hơn trăm năm nay, 


8 


cũng nhằm vào mục đích phủ xanh cho im đất trống, hạn 
chế hữu hiệu cổ dại mọc tràn lan trong mùa mưa (?\... 
nhờ đó mà người mình mới có hột giống đem về vườn 
nhà ươm trồng, có lẽ do sự tò mò thôi thúc, vì dù sao đây 
cũng là giống cây trái lạ... có hột lận ra ngoài ! 

Gốc cây điều khởi thủy là ở Braxin, nhưng tại đây 
ba bốn trăm năm vẻ trước, điều vẫn mọc hoang thành 
những khu rừng rậm bạt ngàn. Không người dân địa 
phương nào ở đây nghĩ rằng đây là kho lương thực quí 
giá mà ơn trên đã ưu ban cho họ! Họ quá coi thường cây 
điều, ngay trái và hột của nó cũng coi như là một thứ vô 
dụng, ngoài thân cây dùng làm củi chụm mà thôi ! 

Mãi đến vài trăm năm trở lại đây, người ta mới làm 
quen dân với hương vị của trái, nhất là biết thưởng thức 
sự bùi béo của nhân hột điều, nên mới công nhận nó là 
loại cây lương thực có ích, vì nuôi sống được con người. 

Từ đó, dân Braxin mới biết quí hóa cây điều, mới 
bắt đầu lập vườn trồng trọt. Nhất là sau ngày họ tìm được 
thị trường xuất khẩu béo bở ở Mỹ và một số nước khác. 

Người Mỹ nói riêng và nhiều dân tộc phương Tây 
nói chung, họ có thói quen thích ăn hột điều như thích ăn 
hột hạnh nhân vậy. Đại khái như người mình thích ăn đậu 
phộng rang. 

Và cũng non vài trăm năm trở lại đây, cây điều được 
đem trồng với số lượng lớn tại nhiều nước ở Đông Phi, ở 
Ấn Độ và nhiễu quốc gia thuộc châu Á, nơi có khí hậu 
thích hợp với sự sinh trưởng của cây điều 


Tại nước ta, cây điều tuy đã được trồng từ lâu, 
nhưng trồng qui mô để sản xuất thì quả là sinh sau để 
muộn so với nhiều quốc gia khác. Nó mới bắt đầu vươn 
lên đỉnh cao từ ba bốn mươi năm trở lại đây thôi. 

Theo chỗ chúng tôi được biết, vào đâu thập niên 
năm mươi của thế kỷ XX, tại các tỉnh Bình Dương, Bình 
Phước, Biên Hòa, Long Khánh... đã thấy xuất hiện nhiều 
vườn điều khá lớn, từ vài ba công đất đến hàng mẫu đất 
trở lên. Vì những nông gia có đầu óc tiến bộ thời đó đã 
bắt đầu tìm được "đầu ra" cho hột điều: họ bán hột thỏ 
cho các lò bánh kẹo trong nước, mà thuở đó hầu hết đều 
đo người Hoa làm chủ. 

Bánh và kẹo hột điều ban đầu còn ít nhiều xa lạ 
đối với người mình, nhưng sau ăn quen nên ai cũng 
thích, mặc dâu giá bán có cao hơn giá bánh kẹo làm 
bằng đậu phông. 

Từ đó cây điều mới được nông dân khắp nơi trồng 
nhiều, mới có cơ hội tốt để phát triển mạnh. 

Nhưng, trước năm 1975, hình như thị trường xuất 
khẩu hột điều của ta không có. Chỉ đến năm 1976, 1977 
trở đi, hột điều mới có thị trường tiêu thụ ở nước ngoài : 
gần là các nước vùng đông nam Á, còn xa là các nước 
Nhật, Úc, Canada và Mỹ. 

Đây được coi là tín hiệu đáng mừng giúp cho nhà 
nông vững tin vào sự sống còn của cây điêu để hăng hái 
mở rộng diện tích trồng trọt rộng lớn hơn nữa. 

Cây điều có tên khoa học là Anacardium 
Occidentale L. Thuộc họ Đào lộn hột Anacardiaceae. Ở 


10 


Trung và Bắc bộ nước ta, người ta gọi điều là đào lộn 
hột, còn đa số người dân Nam bộ thì gọi là cây điều. 

Với sự phân tích của nhà khoa học thì phần thịt 
phình to ra trông mơn mớn ngon lành mà mình gọi là trái 
điều, thì đó là... trái giả, do cuống của trái phình to mà 
thành. Còn phần trái thật của điều chính là cái hột màu 
xám hình trái cật, mà mình quen gọi là hột. 

Nông dân vốn tâm hồn chất phác, hếễ thấy sao gọi 
vậy nên họ tin ngược lại : cái phần thịt phình to no tròn : 
bóng lưỡng, ăn có mùi thơm vị ngọt thì họ gọi là trái 
điều, và phần kia là hột điều. Hột nằm ngoài Soi, nên gọi 
là đào lộn hột cũng là điêu hợp lý... 


Sở dĩ người ta gọi đó là hột điều vì cấu trúc bên 
ngoài là vỏ bọc cứng màu xanh xám, bên trong là phần 
vỏ lụa, và trong cùng chính là nhân điều. 

Một lý do chính đáng nữa để gọi đó là hột điều vì 
nhân hột chính là hai lá mầm tích chứa nhiều chất bổ, 
nếu đem gieo trồng thì đó là phôi của cây điều con. Vì 
vậy cái tên đào lộn hột đành cho cây điều thiết nghĩ cũng 
không sai nghĩa! 

Do nước ta chưa có nơi nào thiết lập nhà máy chế 
biến trái điều thành giấm, thành rượu hay nước giải khát, 
nên số lượng trái hàng năm...có thể chất cao như núi bị 
loại bổ thật đáng tiếc. Người mình hiện nay trồng điều 
chỉ nhắm vào việc khai thác hột điều, nên đến mùa thu 
hoạch chỉ giữ lại phần hột để bán ra thị trường, còn phần 
trái ăn được thì chẳng mấy ai dùng đến! 


11 


Các gian hàng rau sống ở chợ thỉnh thoảng mới bày 
ra bán một vài rổ nhỏ, vì ít có bà nội trợ chịu mua. Nhà 
vườn, sau khi hái trái xuống chỉ vặt lấy hột còn trái thì 
vun đống đổ đi, vì họ không biết dùng vào việc gì cho 
ích lợi cả. 

Kể ra đó là một sự lăng phí quá lớn, vì gần thế 
kỷ nay ở nhiều nước trên thế giới, phân trái điểu được 
khai thác triệt để, nào chế biến để ăn tươi hay đóng 
hộp... sau khi khử hết chất tanin chát gắt. 

Ngày nay thì ai cũng biết cây điều là một nông sản 
quí, và nếu sẵn đất đai thì ai cũng muốn trồng. Có điều 
trồng điểu có khó hay không ? Có "dễ ăn" hay không 2? 
Tại sao có vườn năm nào cũng thu hoạch được nhiều, mà 
có lắm nơi gần như năm nào cũng bị thất mùa khiến chủ 
vườn phải than thở ? 

Đó là việc mà chúng tôi sẽ đề cập đến ở phần sau 
hầu quí vị. 


12 


LỢI ÍCH CỦA CÂY ĐIỀU 


- Cây điều được đánh giá là cây ăn quả rất quí, nếu 
biết khai thác đúng mức, điều sẽ mang lại cho người 
trồng những lợi ích vô cùng lớn lao, chứ không phải chỉ 
đơn thuần khai thác được phần nhân của hột không thôi. 

Hiện nay, tại nước ta nhiều nơi đã thiết lập được 
nhiều nhà máy chế biến hột điều, tạo công ăn việc làm 
cho hằng trăm ngàn công nhân để đáp ứng cho nhu cầu 
xuất khẩu, như tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, 
Sông Bé, Tây Ninh, Long An, Cần Thơ, Bình Thuận, 
Quảng Ngãi... với công suất thiết kế rất lớn. Đa phần số 
lượng hột điều sản xuất trong nước đều được chế biến tại 
những cơ sở chế biến này. 

Còn những việc chế biến khác từ vỏ cây, vỏ hột, từ 
nhân hột điều... hiện nay nước ta chưa có những máy 
móc cần thiết nên ta chưa tạo ra hết được mọi sản phẩm 
quí giá khác do cây điều mang lại. Tiếc thay đây lại là 
những mối lợi không nhỏ, và thị trường bên ngoài cũng 
rất lớn. 

Bước đầu trồng điều chỉ để khai thác hột bán ra thị 
trường không thôi cũng đủ làm cho mọi người thích thú hả 
hê rồi. Trung bình một mẫu mỗi năm ta thu được một tấn 
hột. Nhưng nếu vườn nào trồng đúng phương pháp, có thể 
thu hoạch được gấp rưỡi gấp đôi, cho nên lợi tức do cây 


13 


điều mang lại thường được đánh giá là cao hơn so với một 
Số cây trái khác. 

Nhờ có thị trường tiêu thụ mạnh, nên diện tích trồng 
điều trong nước càng được mở rộng hơn trước, tại các 
vùng duyên hải nam Trung bộ, một số tỉnh thuộc Tây 
nguyên, vùng đông Nam bộ và nhiều nơi thuộc đồng bằng 
sông Cửu Long. 

Chỉ trong nửa thế kỷ trở lại đây thôi, từ việc mỗi nhà 
chỉ trồng vài ba cây "cho lấy có" trước đây, nay điện tích 
trồng điều khắp cả nước đã mon men lên đến con số gần 
hai trăm ngần mẫu rồi ! Đó là một tín hiệu đáng mừng, 
vì đất trồng điều vốn là đất gần như hoang hóa, xưa nay 
bỏ không vì không loại cây nào sống nổi cả ! 

Được biết, ở vùng duyên hải nam Trung bộ, cây điều 
được trồng từ Bình Thuận trở ra, như Ninh Thuận, Khánh 
Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam... Vùng Tây 
nguyên điều được trồng nhiều nhất ở Daklak và vùng phụ 
cận. Vùng đông Nam bộ số lượng điều được coi là trồng 
nhiều nhất, như ở các tỉnh Đồng Nai, Sông Bé, Bà Rịa, 
Tây Ninh... Còn tại đồng bằng sông Cửu Long thì từ Long 
An trở xuống các tỉnh Tiên Giang, Hậu Giang nhiều nơi 
cũng có những vườn điều rộng lớn. 

Trong tương lai gân, chắc chắn những vùng đất kể 
trên, diện tích trồng điêu còn được nới rộng hơn nữa. 
Mặc dâu như mọi người đều biết, tùy vào điều kiện thổ 
nhưỡng, mức thu hoạch của vườn điểu mỗi nơi có khác 
nhau, chứ không phải đồng nhất như nhau được. Vùng 
đất lý tưởng để cây điều phát triển mạnh và tăng năng 
suất cao nhất, chính là đất ở đông Nam bộ. 


14 


Điều là loại cây ăn trái cho nhiều lợi lộc. Một cây 
điều khoảng bảy tám năm tuổi, nếu được chăm sóc đúng 
mức, mỗi năm có thể cho hơn vài ba ngàn trái tức là "trả 
công" cho người trồng khoảng trên dưới mười lãm kí lô 
hột thô. 

. Ngược lại, nếu trồng trong điều kiện bỏ bê không 
chăm sóc, hoặc trồng không đúng kỹ thuật, thì năng 
suất trái sẽ giảm sút rất nhiều. Có khí mỗi cây chỉ đậu 
loe hoe vài ba chục trái mà thôi! Sự thành công của 
vườn điều là do sự phối hợp đồng bộ giữa cách chọn 
giống tốt, đến phương pháp trồng tỉa cùng sự chăm sóc 
đúng phương pháp. 

Nói về lợi ích của cây điều mang lại cho đời sống 
con người, thì kể ra rất nhiều đến mức ít người ngờ tới 
được. Phải nói đây là loại cây có công dụng rất lớn, hữu 
_ích không thua kém cây dừa, vì từ lá đến thân, rễ, trái, 
hột, thứ nào cũng hữu dụng cả. 

— Nhân hột điều : Nhân hột điều là phân lỗi bên 
trong của hột. Phần nhân này có kích thước lớn hay nhỏ, 
trọng lượng nặng hay nhẹ là tùy theo giống cây. Tất 
nhiên, hột mà có nhân lớn thì có giá trị cao hơn hột nhân 
nhỏ. Phần nhân này chứa nhiều chất đạm và nhiều 
Vitamine nên được đánh giá là có nhiều chất đinh dưỡng 
hơn cả thịt cá, trứng sữa và trái cây. 

Nếu đem nhân hột điều nướng hay rang chín nó sẽ 
tỏa mùi thơm, ăn ngon miệng, vị vừa bùi vừa béo vượt xa 
đậu phông rang. Vì vậy, từ trước đến nay, người ta dùng 
nhân hột điều vào kỹ nghệ làm bánh kẹo và nấu nướng 
thức ăn. 


15 


Nhiêu quốc gia hiện nay còn có kỹ nghệ ép dầu từ 
nhân hột điều để chế ra loại bơ thực vật, được coi là thức 
ăn tốt nhất dành cho những người ăn kiêng, những người 
glà và trẻ con, Có người cho rằng loại dâu này còn giá trị 
hơn dầu hạnh nhân ớ chỗ ngon và bổ. 

— Vỏ hột điều : Vỏ hột điều không phải là thứ 
vô dụng bỏ đi như nhiều người lâm tưởng. Bên trong 
vỏ có một lớp xốp hình tổ ong có chứa một lượng dâu 
khá nhiều, gọi là "đầu vỏ hột điều", chiếm khoảng 20 
phần trăm trọng lượng hột. Trong một tấn hột điều, 
người ta có thể ép ra được chừng I00 kí đầu vỏ hột, 
và giá bán của dâu này cũng khá cao, thường thì bằng 
1⁄4 giá nhân hột điều, 

Dầu vỏ hột điều được mang kí hiệu quốc tế là CNSL 
(do chữ Cashew Nut Sheil Liquid mà ra) có nhiều công 
dụng trong các ngành kỹ nghệ được nhiêu nước như Mỹ, 
Anh, châu Úc, châu Âu nhập mua hằng năm với số lượng 
rất lớn. 

Công dụng của loại đầu này rất đa dạng như dùng 
chế các loại sơn bảo vệ kim loại chống sét, chống sự phá 
hại của a xít và ẩm ướt, chế sơn chống thấm, sơn cách 
điện, làm mực in, thuốc nhuộm, chế biến chất dẽo, chế 
tạo mỹ phẩm và thuốc trừ sâu, trừ mối mọt phá hại cây 
ván... 

Sau khi ép lấy dầu xong, xác vô hột điều còn dùng 
vào việc làm ván ép, hoặc làm chất đốt. Vỏ hột điều từ 
trước đến nay ta cứ bổ đi, thế mà nếu đem vào qui trình 
chế biến cũng mang lại mối lợi khá lớn. 


16 


— Vỏ thân cây điều : Phần vỏ ngoài của thân cây 

điều có chứa khoảng 4,7 phân trăm chất chát nên dùng để 

. chế thuốc thuộc đa, thuốc nhuộm vải, chế mực in (rất tốt, 
không phai màu). 

— Lá điều : Người Bồ Đào Nha dùng lá điều non 
ngâm vào nước, khi uống vào cho giấc ngủ say. Lá điều 
non được dùng như rau sống, ăn chung với bánh xèo. 
cũng ngon miệng. 

— Rễ cây điều : Ở Ấn Độ, rễ điều được dùng làm 
thuốc. xổ rất tốt. 

— Gỗ cây điều : Càng trồng lâu năm thân cây điều 
càng to và cho gỗ tốt. Người ta xẻ gỗ để lấy ván đóng 
ghe, đóng bàn ghế, tủ bàn, và làm bột giấy. 

— Nhựa cây điều : Cây điều già trồng lâu năm 
thường chây ra một chất nhựa có đặc tính sát trùng. Nhựa 
này có tính kết dính rất tốt nên được dùng chế loại keo 
dán sách khiến mối mọt không dám ăn, chế vẹc ni đánh 
bóng bàn ghế... 

— Trái điều : Trái điều khi chín rục có mùi thơm dễ 
chịu, bên trong chứa nhiều nước ngọt lắm Vitamine C, 
thường dùng ăn tươi như một món rau sống cũng ngon 
miệng. Người ta xất trái ra thành từng lát mỏng để ăn 
kèm với mắm sống, thịt luộc, khô nướng hay mắm ruốc, 
hoặc muối ớt. Ở phương Tây, họ cũng xắt khoanh trái ra 
rồi rắc đường lên để ăn tráng miệng. Với điều chín, ăn 
một hai trái thì cảm thấy ngon,nhưng nếu ăn nhiều thì 
khản cổ vì trong nước điểu có chứa chất tanin. Nhiễu 
nước có công nghệ chế biến, họ lược bỏ được chất chát 


17 


trong nước ép trái điều, rồi cô đặc lại với đường để làm 
một thứ nước giải khát rất ngon, vừa tiêu thụ trong nước 
vừa xuất khẩu ra nước ngoài. 

Phân tích ra cho thấy trong nước trái điều có chứa 
khoảng 10 phần trăm đường, nên dùng ủ cho lên men để 
làm rượu. Ở các nước Ba Tây, Mozambique (Phi châu), 
Antilles (Mỹ châu)... người ta thường cất rượu bằng nước 
trái điều, khen là thứ rượu dự trữ được lâu mà không mất - 
hương vị, lại uống ngon, trị được bệnh đau bụng, ói mửa. 

Tại Bỏ Đào Nha và Ấn Độ, rượu điều này còn được 
dùng trị bệnh nhức mỏi, viêm họng... 

__ Ngoài ra, nước trái điều còn chế được giấm ngon. Ở 
Ấn Độ chế giấm với nước trái điều theo phương pháp cổ 
truyền, từng áp dụng lâu năm. "iước điều pha với sulfate 
đe fer chế ra được loại thuốc nhuộm đen tóc rất tốt. 

Tóm lại, cây điều mang lại nhiều lợi ích cho đời 
sống con người. Từ lá đến thân, trái, hột... của điều đều 
có công dụng rất lớn trong ngành chế biến thực phẩm 
cũng như kỹ nghệ và cả y học. Tiếc một điều là nước ta 
hiện nay chưa có công nghệ kỹ thuật chế biến đây đủ nên 
chưa khai thác hết những sản phẩm có giá trị của cây 
điêu, chẳng hạn như khâu ép dâu vỏ hột, hoặc chế biến 
nước giải khát dưới dạng đóng hộp ... như nhiều nước 
khác đã làm. 


18 


NƯỚC TA CÓ NHIỀU LỢI THẾ 
ĐỀ PHÁT TRIỀN CÂY ĐIỀU. 


Nhận xét chung của đa số nông dân từng trồng điều 
đều đánh giá giống cây này là loại cây mộc mạc dễ 
trồng. Câu "mộc mạc dễ trồng" ở đây bao hàm ý nghĩa là 
giống cây sống không kén đất, không cần bón phân tưới 
nước, lại cũng không tốn nhiều công chăm sóc như các 
loại cây ăn trái khác. 

Nhận xét này của nhiều người về cây điêu tuy có vẻ 
hời hợt, nhưng cũng có phần đúng. 

Cây điêu trồng tại Braxin, Ấn Độ hay tại nước ta 
cũng vậy, vẫn phát triển mạnh trên các loại đất đôi trọc, 
trên vùng đất cát vừa nghèo nàn chất dinh dưỡng vừa 
hạn hán khô căn, mà các loại cây ăn trái khác cơ hồ 
không sống nổi. Sức chịu hạn của điểu phải nói là vượt 
trội hơn tất cả các loại thực vật khác : nắng hạn càng 
nhiều càng thích hợp với nó. 

Đi qua các vườn điều mênh mông, chắc quí vị cũng 
ít khi bắt gặp có người tưới nước, bón phân hoặc vun gốc 
giẫy cỏ ? không khí vườn điều thường rất tĩnh mịch, im 
vắng, cơ hỗ không có người lai vãng, lui tới, nhất là thời 
gian sau ngày thu hoạch trái xong. Thỉnh thoảng, nếu có 
người lui tới vườn điều là họ làm cái việc tỉa cành tạo 
tán, hoặc để... mót củi về chụm ! 

19 


Thường thì đa số nông dân mình trồng điều theo 
cách đó, ít có người chịu khó để tâm chăm lo cho cây 
điều một cách chu đáo. Chẳng hạn mỗi năm phải một đôi 
lần cày cuốc chung quanh gốc điều cho đất tơi xốp, 
thoáng khí, rồi làm cỏ, bón phân vun gốc. Đó là công 
việc phải tiến hành trước mùa mưa. Còn việc tỉa cành tạo 
tán dù không phải là việc thường xuyên, nhưng vài tháng 
một lần phải lo cho chu tất. Có lẽ ít người ngờ rằng công 
việc gia công chăm sóc cho vườn điều qua những công 
việc vừa kể sẽ đem lại năng suất cao hơn rất nhiều. Đó là 
nguồn lợi rất lớn mà đa số người mình đã vô tình hay cố 
ý bỏ qua. 

Chính vì không chút quan tâm chăm sóc nên vườn 
điều như rừng cây hoang đã, lúc nàó cũng im vắng tĩnh 
mịch. Trong khi đó, nếu đi qua các vườn khác, như cam 
bưởi, xa bô chê, nhãn, táo, mận... sáng, chiều nào ta cũng 
thấy nhà vườn kẻ tưới, người làm cỏ, vun gốc vô phân, 
chăm sóc không ngơi tay. Nếu đem so với điều, thì quả 
là trồng điều... quá dễ và quá khoẻ ! Mọi việc cứ...khoán 
trắng cho trời đất, thế mà đến mùa cây vẫn ra hoa kết 
trái, giúp nông dân thu hoạch được bộn bàng! Cây điều 
quả dễ trồng như lời nhiều người nhận xét thật ! 

'Khả năng của điêu là sống được trên những vùng đất 
gần như bỏ hoang : đất trên đôi trọc, đất ở triển đốc, đất 
trộn lẫn sỏi đá khô cần, đất xám phai màu, đất cát ven 
biển... Đất xấu như vậy ngay cỏ đại còn không sống nổi 
thế mà lại hợp với điều! 

Trồng điều cũng chỉ cần tưới khi cây điều còn non, 
khoảng bảy tám tháng tuổi trở lại. Hơn nữa, mùa giâm 


20 


cành hay ương hột thường trùng vào mùa mưa nên công 
tưới cũng không đáng kể bao nhiêu. Sau đó, ta có thể... 
phó mặc cho trời đất trông nom, và chờ vài năm Sau, 
đến mùa cây vẫn ra hoa kết trái ! 

Trồng điều quả là dễ hơn trồng tiêu gấp trăm lần. 
Trồng tiêu đòi hỏi phải có đất đai màu mỡ, đã thế bón 
phân đầy đủ hàng quí, hằng năm. Và công tưới cho tiêu 
là công cực nhất. Trồng tiêu mà không có nguồn nước tưới 
thì không sao trồng được ! 

Có điểu, trồng cây dù biết rõ là "mộc mạc dễ 
trồng” đi nữa mà không để tâm làm cỏ, vô phân vun 
xới thì chắc chắn kết quả sẽ không được như ý mong 
đợi của mình đâu! 

Đó là lý do tại sao vườn điều người ta tốt tươi, 
mỗi cây có thể đạt được vài ngàn trái một mùa, mà 
vườn mình chỉ đạt được một vài trăm trái lưa thưa trên 
mỗi cây mà thôi. Thậm chí có vườn số thu hoạch còn 
ít ỏi hơn nữa... 

Sự được mùa hay thất mùa này chắc chắn là do ở kỹ 
thuật trồng trọt là chính. Chúng tôi sẽ đẻ cập kỹ phần 
này ở phần sau. 

Nói về đất để trồng điều ở vùng duyên hải nam 
Trung bộ, đất vùng Tây nguyên, và đất miễn đông nam 
bộ cũng như đất ở đồng bằng sông Cửu Long chưa 
trồng trọt hiện nay còn khá nhiều. Ít ra cũng còn hàng 
triệu mẫu còn bỏ hoang, gần như phí cây điều ra không 
thể trồng được cây gì khác cho có lợi. 

Ngoài vấn để đất xấu trống trải còn thừa ra, nước ta 


21 


còn có thuận lợi là những vùng đất đó có khí hậu thích 
hợp với sự sinh sống của cây điều. 

Trồng điều không mấy kén đất, nhưng với khí hậu 
và thời tiết nghịch với nó thì khôñg xong : Khí hậu phải 
là khí hậu vùng nhiệt đới, nắng nóng quanh năm, những 
nơi có mùa đông lạnh giá, có mưa phùn như ở miền Bắc 
nước ta thì không thể trồng điều được. Miễn Nam với hai 
mùa mưa nắng rõ rệt, thích hợp với việc trồng điều hơn. 

Từ Quảng Trị trở ra, nếu trồng cây điều vẫn sống, 
nhưng sống èo uột, phát triển chậm, và năng suất trái 
không đáng kể. 

Những vùng cây điều chịu sống và phát triển mạnh, 
đù là đất đồi trọc, đất khô cần lởm chởm sỏi đá, kém màu 
mỡ, lâu ngày đất cũng được phủ xanh, cũng được cải tạo 
'trở nên phì nhiêu tươi tốt hơn. 

Trước hết, nhờ có tán rộng, điều mau phủ rợp đất 
trống, biến đất khô cần trở nên dịu mát, ẩm ướt. Lá điều từ 
mùa này tiếp qua mùa khác, rụng xuống phủ khắp mặt đất 
cả lớp dày. Đó là nguồn phần hữu cơ cung ứng cho đất vốn 
khô cần trở nên tơi xốp và giàu chất dinh dưỡng. 

Có thể nói mà không sợ lầm, cây điều có khả năng cải 
tạo đất xấu thành đất tốt. Trong khi đó trồng dừa, tre, tâm 
vông, và ngay cả chuối, chỉ làm cho đất càng ngày càng 
xấu đi, khô cạn hết chất đinh dưỡng. Những vùng đất đã 
từng trồng tre, chuối, dừa, sau nây nếu muốn trồng cây 
khác, ta phải bứng bật hết gốc rồi cải tạo lại đất, nghĩa là 
cày bừa cuốc xới kỹ, bón phân lót cho thật đầy đủ thì hy 
vọng cây khác trồng vào mới sống được. 

Trong khí đó, những cuộc đất trồng điều vốn là đất 


22 


quá xấu, ngay như cây cao su còn "chê", nhưng nếu trồng 
điều trong mươi lăm năm thì vùng đất đó trở nên phì 
nhiêu, trông giống cây gì cũng tươi tốt được. 


Ngoài việc nhanh chóng phủ xanh đất, rồi cải tạo 
_ đất, cây điểu còn có khả năng cải tạo được môi trường 
sống nữa. 

Do cây điều có tán lá rộng và dày đã góp phản biến 
cải khí hậu nóng bỏng ngột ngạt của vùng đất nóng bỏng 
khô cần trở nên mát mẻ dễ chịu. Những vùng đất quanh 
năm khô hạn trước kia cơ hồ không ai đám lai vãng chứ 
đừng nói là đến sống, sau một thời gian tán điều phủ xanh 
mặt đất thì trở nên mát mẻ, tạo nên môi trường sống tốt, 
hợp với đời sống con người. Làm nhà sống trong vườn 
điều thật là mát mẻ. Đây cũng là nơi chăn nuôi gia súc lý 
tưởng, không những chỉ có heo gà, mà cả trâu bò nữa. 

Ngày nay thì chắc mọi người đã hiểu rõ được rằng 
trồng điều rất có lợi. 

Ngoài những mối lợi to lớn vừa kể ở trên, còn phải 
nói đến tiểm năng kinh tế quá lớn do cây điều mang lại 
cho người trồng nữa. Hột điều đang là mặt hàng xuất khẩu 
quan trọng, chỉ đứng sau lúa gạo, cao su và cà phê mà thôi, 
Thị trường điều lại rất rộng, không sợ tổn đọng ế ẩm. 

Trước đây nước mình xuất khẩu hột điều thô, nhưng 
những năm gần đây, trong nước đã có nhiều nhà máy chế 
biến hột điều, góp phần tăng thêm nguồn lợi nhiều hơn 
nữa. Trong tương lai, nếu chúng ta đâu tư được nhiều loại 
máy móc cần thiết dùng vào việc khai thác triệt để mọi 
sản phẩm từ cây điều, thì nguồn lợi từ cây điều mang lại 
chắc chắn sẽ còn to lớn hơn,.. 


23 


SỰ PHÁT TRIỀN CỦA CÂY ĐIỂU 


Cây điều có thân mộc to cao, nếu trồng lâu năm, 
khoảng vài mươi năm, cây có thể vươn cao trên mười 
thước, tán lá sum sê tỏa rộng không khác gì cây bàng, 
cây đa cổ thụ. Với cây đã cao to như vậy thì đoạn thân 
cây phía gốc có thể có đường kính năm sáu mươi phân, 
một người ôm không xuế! Vào một vườn điều trồng lâu 
năm, ta có cảm tưởng như lạc vào một khu rừng già, đó 
đây toàn là cây cao bóng cả... 

Gỗ điều rất tốt, ngang hàng với gỗ dâu, điên điển , 
nhiều nước dùng vào việc xẻ ván đóng thuyền bè, bàn 
ghế tử giường và nhiều đổ gia dụng chắc bên. Trong khi 

_ đó, tại nước ta hiện nay nhiều vùng chỉ đơn giản coi đây 
là một thứ chất đốt. Nhiều vườn điều già lão được người 
ta cưa xuống để bán theo giá củi chụm! Thật không còn 
gì uổng phí hơn. 


Cũng như cách trồng tiêu, thời gian bỏ ra để chăm 
lo cho vườn điều được vươn lên tươi tốt nặng nhất là 
vài năm đầu. Đây là giai đoạn phải vun phân tưới nước, 
tỉa cành tạo tán... công việc vừa nhiêu khê vừa nặng 
nhọc. Qua năm tuổi thứ ba thì điều đã cho thu hoạch 
trái. Mỗi năm sau đó chỉ còn lo diệt cỏ và bón thúc 
cho cây mà thôi. 


”z. 


Như vậy, trồng điều nhà vườn chỉ tập trung sức và 
của cải trong vài ba năm đầu. Những năm dài sau đó sự 
tốn kém cho việc chăm sóc không tốn phí quá nhiễu nữa. 

Điều đang trồng tại nước ta có nhiều giống: có giống 
cây thấp, có giống cây cao, giống có sắc trái này hay sắc 
trái khác. Giống thấp khi trưởng thành, chiêu cao của cây 
chỉ sáu bảy thước, trong khi loại cây cao ngọn nó có thể 
-_ vươn lên trên mười thước. Từ trước đến nay đa số nhà 
vườn thích trồng loại cây thấp tiện cho việc thu hoạch hơn. 

Mặt khác, vấn đẻ thân điều vươn cao hay mọc thấp 
cũng còn tùy vào cách trồng của ta nữa. Nếu vườn trồng 
với mật độ quá dày thì cây cứ vươn đọt cao lên và ngược 
lại. Đây chính là điều quan trọng mà chủ vườn điều nào 
cũng cần biết rõ trước khi vỡ đất lập vừơn. Việc này mà 
tính toán sai lúc đầu thì sau này khó sửa đổi lại được. 

Nếu trồng với mật độ dày, khoảng cách giữa hai cây 
hoặc hai hàng chỉ bốn năm thước thì sau này thân cây cứ 
nhong nhỏng mọc cao lên. Cây đã dồn lực cho chiều cao 
thì thân phải yếu ớt, gốc sẽ nhỏ, nhánh không thể vươn 
dài nên tán hẹp. Điều này rất dễ hiểu, vì đúng như ông bà 
mình đã nói: "Cây chạm lá cá chạm vi" là chuyện nên 
tránh. Câu này ngụ ý khuyên mọi người khi trồng cây 
không nên trồng quá gần, để sau này khi cây lớn, tàn lá 
của chúng vươn ra không đụng chạm vào nhau. Như vậy, 
toàn thân cây từ ngọn đến gốc mới hấp thu được đây đủ 
ánh sáng mặt trời để tốt tươi và đến mùa sẽ sai hoa nhiều 
trái. Cây trồng thưa thì bộ rễ của chúng dưới đất cũng 
không tranh đất mà sống, nên nhờ đó mà cây nào cũng 
mau phát triển. 


25 


Còn trồng thưa, khoảng cách từ mười đến mười hai 
thước, lúc đầu tuy thấy "hao" đất thật, nhưng vài nằm sau 
cây trưởng thành, tàn lá của chúng vươn rộng ra lại vừa. 

Điều trồng với mật độ thưa thì cây nào cũng đủ đất 
sống mà phát triển đều đặn, cành lá sum sê tươi tốt, do 
hấp thụ đầy đủ ánh sáng mặt trời, đồng thời hấp thụ được 
đầy đủ chất dinh dưỡng trong đất. Trồng thưa thì chiều 
cao của các cây trong vườn không cao lắm, nhưng thân 
to, cành lớn, tán lá vươn rộng. Đây cũng là những yếu tố 
cần thiết để cho cây tăng năng suất sau này. 

`Thế nhưng, việc trồng khít hay trồng thưa, xét trên 
một số khía cạnh nào đó, chúng cũng có mặt lợi và hại 
của nó : 

— Cái lợi của việc trồng khít là diệt được cỏ đại 
trong vườn điều. Do trồng khít nên cành nhánh các cây 
sớm giao nhau dày đặc phú kín đất trồng do đó cỏ mọc 
không nổi. Nói đến cổ dại vườn điểu thì ai nhìn cũng 
phải ngán. Chúng mặc sức mọc tràn lan cố tranh giành 
chất dinh dưỡng trong đất với cây, diệt trừ cho bằng hết 
quả là tốn nhiều công sức. Đã thế, nhiều khi đám này vừa 
giấy cổ xong tuần trước, thì tuần sau chúng đã mọc xanh 
um! Nhưng trồng với mật độ dày lại có điểu hại là cây 
phải chen nhau tìm đất sống nên tán hẹp, nhánh nhỏ, sau 
nầy năng suất không cao. 

— Cái lợi của việc trồng thưa là cây mọc mạnh, cành 
to, tàn lá vươn rộng, khắp cây hấp thu đây đủ được ánh 
sáng mặt trời nên mùa nào cũng sai hoa nhiều trái. Tuy 
nhiên, trồng thưa thì có điều hại là những năm đầu đất 
đai còn quá trống trải nên cỏ dại mọc nhiều... 


26 


Tuy vậy, nêu đem so sánh sự lợi và hại của hai cách 
trồng vừa kể, chắc quí vị cũng dễ dàng thấy được phương 
pháp nào nên áp dụng hơn. 

Trong kỹ thuật trồng điều còn một điều cần để cập 
đến nữa là nên trồng có hàng có lối như cách trồng cao 
su hay cà phê vậy. Cây trồng ngay hàng thẳng lối rất tiện 
cho việc chăm sóc như khi cuốc xới cày bừa cho tẳng đất 
mặt được tơi xốp, như làm cỏ vô phân cũng như lúc thu 
hoạch được dễ dàng. Cây trồng theo hàng lối còn thuận 
tiện cho nhà vườn trong việc sửa cành tạo tán, mà công 
việc này tuy không cấp bách nhưng cũng là việc cần làm 
thường xuyên... 

Đứng trước một vườn điều mà cây trồng đúng kỹ 
thuật, người có kinh nghiệm về trồng điều có thể đoán 
trước được sự thành đạt sau này sẽ lên đến mức độ nào... 

— Nễ điều : Cây điều sở dĩ sống lâu năm trên vùng 
đất cần cội khô hạn được là nhờ vào bộ rễ đặc biệt 
khá tốt của nó. Nếu trời không phú cho bộ rễ quá khoẻ 
này thì cây điều cũng chết héo như các giống cây khác 
mà thôi. : 

Trường hợp này cũng giống như cây thốt nốt. cây 
thốt nốt nhờ có rễ cái cắm thật sâu vào lòng đất nên lúc 
nào nó cũng đứng vững được trước mưa gió bão bùng mà 
không bao giờ bị nghiêng ngả hay trốc gốc ! Mặt khác, 
cũng nhờ đó mà cây mới có khả năng cung cấp được 
nhiều nguyên liệu để nấu ra đường thốt nốt nổi tiếng 
hương vị thơm ngon. 

Cây điều thường được trồng ở vùng khô hạn, các 


.27 


vùng đất đổi, có nơi mạch nước ngắm sâu tít trong lòng 
đất, đào giếng phải đến độ sâu vài ba mươi thước mới có 
nước mà dùng. Thế đất như vậy, nhưng cây điều vẫn 
sống lâu, sống khoẻ, nổi tiếng gan lì chịu hạn cực kỳ tốt, 
chung qui cũng nhờ vào bộ rễ của nó. Điều vừa có rễ 
chuột, vừa có rễ bàng. , 

Rếễ chuột tức là rễ cái của điều vừa to vừa mạnh, cắm 
sâu vào lòng đất cho đụng mạch nước ở dưới độ sâu để 
hút nước nuôi cây. Nhờ vào công năng của cái rễ chuột 
này mà quanh năm cây điểu được tươi tốt, sống lâu và 
chịu được gió bão. 

Còn rễ bàng của điều thì mọc ngang, chúng tủa ra 
trong một chu vi khá rộng, có khi xa gốc đến ba bốn 
thước, và cách tầng đất mặt một vài tấc xuống đến sáu 
bảy tấc. Nhiệm vụ của hệ rễ bàng là hút hết những chất 
dinh dưỡng có sẵn trong đất để nuôi cây. 

- "Trong trường hợp cuộc đất trông điều quá nghèo nàn 
chất dinh dưỡng thì cây sẽ phát triển chậm. Vĩ vậy, hằng 
năm, ít ra cũng một lần, chủ vườn nên cày hoặc cuốc xới, 
làm cô vô phân bón thúc cho từng gốc điều để giúp cây 
được tươi tốt hơn, năng suất trái được tăng hơn. 

Việc cày cuốc nhằm vào mục đích làm cho tầng đất 
mỏng bên trên được thông thoáng, tơi xốp, vừa hấp thu 
được dưỡng khí, vừa tống khứ ra ngoài được những loại 
khí độc thường ấn chứa trong đất, vốn cũng là tác nhân 
gây hại cho sự sinh trưởng của cây. 

Việc làm sạch cỏ đại thì ai cũng biết là nhằm vào 
mục đích tiêu diệt kẻ thù cạnh tranh không khoan 


28 


nhượng chất dinh dưỡng trong đất với cây điều. Cỏ dại 
đối với cây trồng cũng chẳng khác gì giống ký sinh rận 
mạt ngoài da thú vật vậy. 


Còn việc bón thúc phân tro thì công dụng của nó 
cần thiết ra sao chắc ai cũng biết đến. Ông bà xưa mình 
có. câu: "Người đẹp về lụa, lúa tốt về phân”, ngụ ý 
khuyên ta trồng cây thì nên bón phân cho đầy đủ, như 
vậy cây mới có sức mà tươi tốt, mới sai bông tru trái 
sau này. Cây trồng thiếu phân chẳng khác nào con 
người thiếu ăn, yếu ớt vì suy dinh dưỡng ! 

Tất cả những công việc vừa kể đêu nhằm tạo điều . 
kiện sinh thái giúp vườn điều phát triển tốt, chứ không là 
việc làm thừa thãi... 

Xin được lưu ý là việc cày cuốc cho tơi xốp đất chỉ 
nên nhắm vào lớp đất mỏng bên trên tầng mặt mà thôi, 
độ sâu khoảng vài tấc là đủ. Vì nếu cuốc cày sâu hơn sẽ 
gây ảnh hưởng xấu đến lớp rễ bàng chằng chịt. 

Rễ bàng là rễ mọc ngang để hút chất dinh dưỡng 
trong đất mà nuôi cây. Rễ bàng tuy nhiều, tỏa ra chằng 
chịt, nhưng nếu bị cày cuốc đứt ra từng đoạn thì chắc 
chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến sự sống của cây. 

— Lá điều : Lá điều to bản hình trứng. Lá non ăn 
được và có dược tính. Tùy từng giống mà lá non có màu 
xanh đọt chuối, hoặc đỏ, nhưng khi lá già thì có chung 
màu xanh thẫm. Lá điều mọc dày nên lúc nào vườn điều 
cũng râm mát. 

Cây điều có thân to nên cành nhánh của nó cũng to, 
tán lá rất rộng, chiếm một chu vi có đường bán kính đến 


29 


bốn năm thước. Vì vậy, nếu trước đây trồng với mật độ 
dày thì không sao tránh được cành lá của các cây chạm 
nhau, khiến ánh sáng khó lòng soi rọi tới cùng khắp. 

Thường những cây có tán rộng cành nhiễu là cây 
đạt năng suất cao. Còn những cây tuy mọc cao nhưng 
cành ngắn, tán hẹp thì không cho sai hoa nhiễu trái 
được. Những cành đậu trái thường là những cành ở gân 
chóp ngọn. 

Do lẽ đó, việc tỉa cành tạo tán là việc phải lưu tâm 
chú ý từ lúc cây điều còn non, và vẫn được coi là việc 
phải làm thường xuyên sau này. 

Với những nhánh điều mọc không đúng kỹ thuật, như 
nằm khuất trong những nơi tối tăm, như mọc la đà sát gốc 
chẳng hạn thì cân phải tỉa bỏ không thương tiếc. Sự hiện 
diện của chúng không ich lợi gì cả, vì chúng không có khả 
năng ra hoa đậu trái, đã thế còn hút bớt chất đinh dưỡng 
của cây. 

Và cũng chính vì điểm này nên chúng tôi xin được 
phép nhắc, lại là trồng điều tuy thấy... dễ ăn, nhưng nếu 
thiếu bàn tay chăm sóc của nhà vườn, kết quả sẽ không 
được như ý mình mong muốn. 

— Hoa điều : Sau mùa mưa, thường thì trước Tết 
Nguyên Đán một vài tháng, điều bắt đầu trổ hoa. Nhìn 
cây điều đang dày đặc những chùm hoa chắc chắn ai thấy 
cũng ham, vì hoa mọc thành chùm ở đầu cành, sai hơn cả 
hoa nhãn. 

Mỗi chùm hoa như vậy, ít thì vài ba chục, mà nhiều 
thì chị chít đến vài ba trăm hoa túm tụm lại với nhau. 


s44 


Hoa điều không đẹp lắm nhưng cũng tạo được một nét 
riêng dễ nhìn. Khi mới nở thì cánh hoa màu trắng hoặc 
vàng lợt có sọc đồ, rồi, chuyển dân qua hồng đậm. Hoa 
thì nhiều, thế nhưng đâu phải mỗi hoa sẽ sinh ra được 
một trái, vì trong cùng một chùm hoa có cả hoa đực và 
hoa lưỡng tính, và hoa đực bao giờ cũng chiếm số nhiêu, 
có khi hơn chín mươi phản trăm! 

Tất nhiên là tùy theo mỗi cây, và cũng tùy theo 
giống tốt hay xấu mà tỷ lệ giữa hoa đực và hoa lưỡng 
tính nhiêu ít ra sao. Có giống hoa lưỡng tính chiếm tới 
mức vài mươi phần trăm, nhưng có giống con số nây lại 
lài xuống vài ba phần trăm mà thôi. Vì vậy mới có 
chuyện chùm thì trĩu quả, chùm chỉ vỏn vẹn có năm ba 
trái lắng lắng mà thôi ! 

Thực tế cho thấy có nhiều chùm hoa chỉ toàn là 
hoa đực không thôi, hoặc lơ thơ vài ba hoa lưỡng tính. 
Vì vậy, thấy điêu ra hoa nhiều, nhưng cuối cùng số trái 
đậu được trên cây không được bao nhiêu, chính là do 
lẽ đó. 

Hoa đực có bao phấn chứa toàn nhị đực. 

Hoa lưỡng tính thì có 8 đến 12 nhị đực và nhụy cái 
ở giữa. Nhụy cái gồm có bầu noän bên trong chứa một 
noãn (nếu việc thụ tỉnh thành công thì sau này sẽ là hột 
điều) và một cái vòi. 

Hoa điều có đặc tính là chỉ nở vào buổi sáng chẳng 
mấy chốc đến trưa thì tàn. Trong một chùm hoa, không 
nhất thiết tất cả các hoa đều nở một lúc, mà có hoa 
nở trước hoa nở sau. Sự chênh lệch thời gian trước sau 


31 


đó có thể là một vài ngày hoặc trễ hơn. Vi vậy, trong 
cùng một chùm, ta mới thấy trái già nằm cạnh trái non, 
chứ không phải cùng một lứa. 

Cũng thế, không nhất thiết trong tất cả hoa của một 
cây điều đều trổ trong một thời gian nhất định nào đó, 
mà có chùm trổ trước, có chùm mãi đến... một vài tháng 
sau mới xuất hiện. Do đó, mùa điều kéo dài đến máy 
tháng mới chấm dứt. 

Do hoa chỉ nở trong buổi sáng rồi tàn, nên việc 
thụ phấn có thành công hay không, thành công đến mức 
độ nào cũng chỉ diễn ra trong buổi sáng ngắn ngủi đó 
mà thôi. Hoa chỉ thụ phấn trong trường hợp hoa lưỡng 
tính nở mà gặp phấn của nhị đực dính vào nhờ sức gió 
đẩy đưa, hoặc nhờ các loại côn trùng bu bảm. 

Vì trong hoa có mật nên mới kích thích các giống 
côn trùng nhỏ như ong bướm, ruồi nhặng đến kiếm ăn. 
Nếu vùng nào thiếu vắng các giống côn trùng này thì 
điểu sẽ đậu trái rất ít. 

Để cứu văn tình trạng này không gì tốt hơn là nên 
kết hợp việc nuôi ong mật, vừa giúp điều sau trái, vừa có 
mật để dùng. Tuy nhiên, cũng nên tính kỹ lại việc này, 
khi ta biết cây điểu chỉ ra hoa mỗi năm có một mùa, 
trong khi những tháng dài còn lại bẩy ong sẽ dựa vào 
nguồn hoa nào để sống ? Cần phải — nghiên cứu xem 
các vùng phụ cận với vườn điều có nơi nào trồng các loại 
cây ăn trái khác không, như nhãn, dừa, cà phê, cao su 
chẳng bạn... .. 


Khi hoa điều nở mà gặp thời tiết quá xấu như nhiều 
sương muối, mưa phùn hoặc trời đổ mưa thì bao phấn của 
nhị đực không nứt ra được. Nếu bao phấn nở ra mà gặp 
nước làm cho ướt thì phấn hoa đực cũng mất khả năng 
đến với hoa cái. Vì vậy trong mùa điều trổ hoa mà gặp _ 
thời tiết xấu thì nhà vườn nào cũng lo rầu vì dễ dàng biết 
trước được mùa điều năm đó thế nào cũng bị thất bại. 

Cũng xin được trình bày thêm, tùy vào điều kiện đất 
đai và khí hậu mà có vùng điều ra hoa sớm, có vùng điều 
ra hoa muộn. Chẳng hạn ở các tỉnh miền đông Nam bộ 
và các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, vào đâu 
tháng chạp ta, có năm sớm hơn, điều đã trổ hoa. Còn 
vùng duyên hải nam Trung bộ thì mùa điều chậm hơn 
đến mấy tháng. 

Còn một chuyện đáng nói nữa, giống điều nào mà ra 
hoa ngắn ngày (trong vòng hai tháng trở lại) thì trong 
chùm số hoa đực ít, chỉ chiếm từ bảy mươi đến tám mươi 
phần trăm mà thôi. Ngược lại giống điều nào ra hoa dài 
ngày (khoảng ba tháng hoặc hơn) thì đa số hoa đực quá 
nhiều, có thể trên chín mươi phần trăm, và hoa lưỡng tính 
chỉ chiếm số ít. 

Các nhà vườn thường chọn lựa ra những cây thuộc 
giống ra hoa ngắn ngày để lấy hột làm giống tạo nên 
vườn cây mới với năng suất cao. 

Điều trồng được hai năm, có cây đã trổ trái bói (cho 
trái lần đầu). Trái bói thì không được bao nhiêu do cây 
còn yếu sức chưa tăng trưởng đúng mức. Thường thì cây 
mới ra hoa lần đầu, nhà vườn ngắt bổ hết để giúp cây 
dồn sức tăng trưởng mạnh. Những mùa kế tiếp điều ra 


33 


hoa kết trái nhiều hơn. Và từ mùa thứ sáu, thứ bảy trở đi, 
năng suất trái sẽ lên đến đỉnh điểm. Cây càng về già, 
khoảng hai mươi tuổi trở về sau, thu hoạch ít trái dần... 

Trên đây, chúng tôi chỉ mới để cập đến việc ra hoa 
kết trái của cây điều. Còn việc chọn giống ra sao để có 
giống tốt, để có trái sai hột lại đúng chuẩn cấp, xin trình 
bày tiếp ở phần sau... 


CHỌN ĐẤT TRỒNG ĐIỀU 


Điều là giống cây không mấy kén đất, có khả năng 
sống và phát triển mạnh được một cách bình thường trên 
những vùng đất khô bạn và nghèo nàn chất dinh dưỡng. 
Có những vùng đất đặc biệt khô cằn gần như không 
có loại cây nào sống nổi, ngay cỏ dại cũng "chê", thế mà 
cây điều trồng vào đó vẫn bén rễ, tăng trưởng khả quan 
và đến mùa vẫn ra hoa kết trái. Khả năng chịu đựng của 
điều thật đáng khâm phục. 
Loại đất xấu xưa nay không thể trểng trọt hoa màu 
được này, hiện nước ta còn có rất nhiều, kể cả những 
vùng hợp với khí hậu và thời tiết với cây điều. Đó là : 
- Đất đồi trọc, đất triển đôi, đất đổi thấp có mạch 
nước ngắm sâu, đào giếng đến vài ba mươi ¡ thước 
_mới đụng mạch. 

- Đất bị khô hạn, hoang hóa. 

- Đất kém phì nhiêu như phù sa cổ, đất xám, đất 
đỏ vàng (đất sa thạch vùng núi), đất đổ bazan ở 
vùng Tây nguyên. 

- Đất phù sa nhiễm phèn nhẹ. 


35 


- Đất đôi cát, bãi cát ven biển. 

- Đất granit lởớm chởm nhiều đá sôi ở tầng mặt, 
miễn là đừng kết cứng, hoặc có nhiều đá cục, đá 
tảng. 

- Đất nhiễm phèn nặng, nhưng đã được xử lý đúng 
mức và lên líp cao, có hệ thống thoát nước tốt để 
nước mưa rửa bớt phèn ở tầng mặt. 

- Đất vùng rừng núi mới được khẩn hoang, khai 
phá... 

_— Những loại đất vừa kể. đều là đất kém phì nhiêu, 
nôm na gọi là đất xấu, đất quá xấu, cây điều tuy sống 
được nhưng sự phát triển của nó thường không đúng theo 
ý mình muốn. Tốt hơn hết là trước khi trồng, ta nên bắt 
tay vào việc cải tao lại đất cho thật kỹ. 

Trước hết phải chặt bỏ và bứng hết gốc rễ của những 
cây hoang dại nếu có, sau đó cho cày bừa thật kỹ theo 
cách cày ải, rồi cày lật, sau đó là bừa, đập bằng vô cho 
đất được tơi xốp, thông thoáng. 

Với đất hoang hóa, lâu ngày không được khai phá, 
cày bừa cuốc xới để trồng trọt nên trong đất thường có 
các loại khí độc có tác hại xấu đối với cây trồng, cho nên 
việc cà# bừa rồi phơi đất ra nắng nhiều ngày sẽ làm đất 
"hả hơi” không còn độc hại nữa. Việc làm này cũng 
nhằm vào việc diệt trừ được những mầm mống dịch hại 
ẩn chứa trong đất. 

Vì như mọi người đều biết trong đất bao giờ cũng 
tích lũy nhiều mâm mống gây bệnh tác hại xấu cho cây 
trồng, vì vậy ngay từ bước đầu chủ vườn nên chịu khó 


36 


đầu tư công sức và tiền của vào việc cải tạo đất cho đúng 
kỹ thuật thì sau này vườn điều mới tươi tốt, ít tật bệnh và 
tăng trưởng mạnh. - 

Cây điều tuy có sức chịu hạn giỏi. lại không kén đất 
trồng, nhưng đây cũng là giống cây bị nhiễm nhiều thứ 
dịch bệnh như nhiều giống cây ăn trái khác, nó cũng bị 
nhiều loại vi khuẩn, nấm làm thối rễ, hại các bộ phận thân 
cây lá, khiến cây nếu không bị chết từ lúc nhỏ thì lớn lên 
cũng sống èo uội... 

Do đó, việc phơi ải đất sau khi cày bừa dưới ánh 
nắng chói chang lâu ngày, đồng thời dùng thuốc sát trùng 
để khử đất trước khi trồng đêu là chuyện thiết cân, không 
thể trù trừ bố qua được. 

Công việc tiếp theo là dùng các loại phân hữu cơ 
như phân chuồng heo, phân rác mục để bón lót, nếu thấy 
đất lập vườn quá xấu, khắp nơi toàn là sôi đá khô cần 
vốn quá nghèo nàn chất dinh dưỡng. 

Nhiều người vịn vào cớ cây điều vốn là cây đất xấu 
đến đâu cũng sống được thì việc bón lót. bón thúc e rằng 
tốn phí vô ích, nên họ sau khi cày bừa cuốc xới là moi lỗ 
đặt cây xuống trồng. nếu có vô phân ở gốc cững chỉ chịu 
tốn phí ở mức độ vừa phải mà thôi. 

Thật ra, giếng cây trồng nào cũng vậy, dù khả năng 
chịu hạn giổi như điều, nhưng nếu hằng ngày có nước 
tưới đầy đủ cũng đâu phải là việc vô bổ đối với nó 2 Và 
dù nếu sống được trên đất khô cần, nhưng nếu được bón 
phân đầy đủ và hợp lý thì cây điều chẳng lš không tăng 
trưởng mạnh hơn? Được chăm sóc chu đáo, no nước no 
phân chẳng lẽ sản phẩm thu hoạch trái cứ vẫn thấp ? 


- "Mặc dâu chịu hạn giỏi và không kén đất trồng nhưng 
không phải nơi đâu cũng có thể thích hợp với việc trồng 
điều. Các loại đất sau đây không thể trồng điều được : 

~ Đất sét nặng. 

- Đất nhiễm phèn nặng. 

- Đất bùn, đất trũng úng thủy. 

- Cồn cát khô hạn. 

~ Đất bị nhiễm mặn nặng. 

- Đất có độ cao trên bảy trăm thước so với mặt 
biển. 

- Đất đổi có tầng mặt dày kết cứng hoặc có nhiều 
đá cục, đá tảng... 


38 


CÂY ĐIỀU THÍCH HỢP 
VỚI LOẠI KHÍ HẬU NÀO ? 


Cây điều không kén đất, nhưng lại kén khí hậu 
chính vì vậy nên không phải bất cứ đâu cũng trồng được 
cây điều. 

Tại nước ta, cây điều không hợp với khí hậu ở Bắc 
bộ và miền bắc Trung bộ, nên dù trồng có sống được nó 
cũng không sinh trưởng tốt, và không thể ra hoa kết trái. 

Vùng trồng được điều là từ Quảng Nam - Đà Nẵng 
trở vào, nhưng kết qủa tốt xấu ra sao thì còn tùy ở từng 
vùng, chứ không phải trong phần lãnh thổ nầy nơi nào 
cây điều cũng sinh trưởng tốt như nhau cả. 

Như quí vị đã biết, kết quả cho thấy "vương quốc" 
của điều là các tỉnh miền Đông và đông bắc Nam bộ như 
Bình Dương, Bình Phước, Biên Hòa, Bình Tuy, "Long 
Khánh, Tây Ninh... Kế đó là vùng Tây nguyên và nhiều 
tỉnh thuộc vùng duyên hải nam Trung bộ như Bình 
Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi, 
Quảng Nam. Ngoài ra, ở đồng bằng sông Cửu Long cũng 
là nơi đắc địa của cây điều, trừ những vùng phèn nặng, 
úng ngập và nhiễm mặn nặng. 

Điều được coi là giống cây vùng nhiệt đới, vì nó hạp 
với khí hậu nhiệt đới, trung bình từ 18°C đến 35°C, và 
không chịu lạnh được. Cây điều cũng thích nghỉ với độ 


349 


cao chừng bốn, năm trăm mét trở xuống so với mặt biển. 
Những vùng cao trên bảy trăm mét trồng điều không 
sống nổi. 

Vì vậy, muốn lập vườn điều, quí vị ngoài việc chọn 
đất đai phù hợp, còn phải tìm biểu khí hậu của vùng đó 
có hạp với giống điều không đã. Yếu tố khí hậu, rất quan 
trọng với cây điều. 

_ —Mưa : Cây điều hợp với những nơi có lượng mưa 
vừa phải trong năm, du di trong giới hạn từ 1000 đến 
2000 mm trong một năm. Thế nhưng, lượng mưa thấp 
hay cao hơn giới hạn này chút đỉnh, điều vẫn sinh trưởng 
tốt, đến mùa vẫn sai hoa nhiều trái, đem lại hiệu quả 
kinh tế cao, nếu điều kiện đất đai của vườn điều có 
điều kiện phù hợp. 

Chúng tôi muốn nói, nếu lượng mưa không nhiều 
dưới 1000 mm một năm mà đất nơi ấy có mạch nước 
ngắm cao, giúp bộ rễ hút nước nuôi cây được dễ dàng và 
đầy đủ thì vườn điểu vẫn tươi tốt bình thường. Hoặc 
ngược lại, nếu nơi trồng mà có lượng mưa trên mức 2000 
mm một năm mà vườn điều vẫn không bị úng thủy thì 
cũng không có tác hại gì xấu cả. 

Chỉ trừ trường hợp lượng mưa trong năm thấp hơn 
giới hạn 1000 mm mà mạch nước ngầm lại quá sâu. Hoặc 
lượng mưa quá nhiều mà hệ thống thoát nước kém khiến 
vườn điều bị úng ngập hay bị trương nước lâu ngày thì, 
cả hai trường hợp đó mới ảnh hưởng xấu đến sự sống của 
cây điêu. 


40 


Còn một điều đáng nói nữa, vùng nào mà mùa mưa 
trùng vào mùa điểu trổ hoa (khoảng vài tháng) thì không 
thể trông điều được. Vì rằng khi gặp mưa, bao phấn của 
hoa đực dù có nở ra được cũng bị nước mưa làm cho bết 
lại hư hại. Hơn nữa, khi mưa thì các loại côn trùng như 
ong bướm đâu có bay đến vườn điều để hút mật hoa, do 
đó gây trở ngại trầm trọng cho việc thụ phấn của noãn. 

Và, dù mùa điều nở hoa không trùng với mùa mưa, 
nhưng nếu thời gian đó thường có mưa phùn hoặc Sương 
muối thì tình trạng thụ phấn như trên cũng bất thành. 

Chính vì lẽ đó, chúng ta mới kết luận rằng, chỉ có 
tại miền Nam mưa nắng hai mùa mới có khí hậu hợp 
với cây điểu, và mùa điểu trổ hoa lại đúng vào giữa 
mùa nắng ráo ! 

Tại miên Nam, mùa mưa chấm dứt vào tháng 10 Âm 
lịch, từ tháng mười một năm trước sang đến đầu tháng tư 
năm sau là mùa nắng hay còn gọi là mùa khô. Điều ở đây 
lại trổ hoa vào giữa mùa khô này, khoảng vào tháng 
trước Tết và tháng sau Tết Nguyên Đán. 

Dù điều ra hoa trùng vào giữa mùa khô, nhưng nếu 
năm nào bất chợt có vài cơn mưa cuối năm, hoặc "mưa 
xuân” trong tháng đầu năm thì coi như năm đó bị thất 
mùa điều !. 

Và cả việc nếu trong năm gặp hạn hán, nghĩa là 
lượng mưa quá ít, mà đất trồng điểu lại quá khô cần, thì 
năng suất của điều cũng bị giảm sút, vì hoa trổ ít, trái đậu 
ít, trái non cũng bị rụng nhiều.Nếu gặp trường hợp này, 
mà có sẵn nguồn nước tưới dồi dào, ta có thể cứu nguy 


á] 


cho vườn điều bằng cách tưới trước khi điều trổ hoa để 
cây được no nước mà lấy lại sức... Nhưng, chuyện này 
chỉ là giả dụ, chứ nơi trồng điều thường là vùng khô hạn, 
làm gì có nguồn nước tưới cận kể... 


Tóm lại, chỉ tính riêng vấn để mưa không thôi, thì 
vùng nào mà mùa điều trổ hoa trùng với mùa khô như ở 
Nam bộ - cũng không có mưa phùn, thì trồng điều mới 
cho kết quả tốt. 

- _ Ánh sáng : Vì là giống cây nhiệt đới nên điều cần 
ánh sáng nhiều hơn là bị rợp. Cây điều nào mà được hấp 
thụ ánh sáng chiếu rọi từ ngọn đến gốc thì cây đó sẽ sinh 
trưởng mạnh, và đến mùa được sai trái hơn những cây tàn - 
lá lúc nào cũng bị che rợp. 

Nhu cầu ánh sáng của cây điều rất cao, hằng năm số 
giờ ánh nắng rọi xuống vườn điều trung bình phải đạt 
được từ 1500 đến 2000 giờ mới tốt. 

Do đó, trồng điểu phải chọn khu đất trống trải và 
trồng thưa, với khoảng cách giữa hai cây phải từ 8 đến 1Ö 
thước, và không có những cây cao bóng cả che rợp thì 
cây điều mới sống sởn sơ, tăng trưởng mạnh và đạt được 
năng suất cao trong mùa trải. 

Ngược lại, trồng điều quá dày, tán lá của các cây 
đan chéo nhau, ánh sáng không thể len lỏi khắp các cành 
nhánh, nhất là những cành thấp, thì đến mùa đừng mong 
được điều sai quả. Chỉ những cành nào lộ ra ánh sáng 
được nhiêu giờ trong ngày thì cành đó mới sai hoa nhiều 
trái, hơn những cành vừa mọc thấp vừa bị che khuất bới 
những cành lá rườm rà khác. 


42 


Đo lẽ đó mà vườn điều trồng thưa nhờ hấp thụ được 
ánh sáng chan hòa cùng khắp các cành nhánh mà sai trái 
hơn vườn trồng dày, tuy nhiều cây nhưng mức thu hoạch 
trái lại không được bao nhiêu. 

Miền Bắc và bắc Trung bộ nước ta không trồng 
được điểu vì tổng lượng ánh sáng trong năm không đạt 
được mức cần và đủ cho đời sống của cây điều, do ở đây 
mưa nhiều mà hai mùa mưa nắng cũng không phân chia 
rõ rệt. Đã thế trong mùa đông và vài tháng đầu xuân, trời 
thường có mây vẫn vũ nêa ư afn, lại thêm có mưa phùn... 

Trong khi đó ở Nam bộ, khí hậu phân chia hai mùa 
mưa nắng rõ rệt : mùa mưa bắt đầu từ tháng tư Âm lịch 
và chấm dứt vào cuối tháng mười. Mùa nắng bắt đâu từ 
tháng mười một Âm lịch năm trước đến hết tháng ba năm 
sau. Thế nhưng trong mùa mưa, ít có mưa dầm, hễ tạnh 
mưa thì trời lại nắng, và thỉnh thoảng mưa vài ngày lại 
nắng gắt vài ngày, chứ không phải ngày nào cũng mưa. 
Ở trong Nam lại không có mưa phùn, mùa điều trổ hoa 
lại trùng vào mùa nắng... 

— Nhiệt độ : Vì là giống cây nhiệt đới nên điều chỉ 
thích ứng với vùng trồng có nhiệt độ cao, từ 20°C trở lên. 
Trong điều kiện nhiệt độ khoảng 15C cây điều giảm đà 
sinh trưởng và ở 10°C thì điểu có thể bị chết. 

Những nơi có mùa đông lạnh lẽo như ở miễn Bắc và 
bắc Trung bộ nước ta, trồng điều bất lợi, cây có thể sống, 
nhưng không trổ hoa kết trái được. 

Cũng vì chịu lạnh đở nên điều cũng không sống 
được ở những vùng đất có độ cao bốn năm trăm thước 
so với mặt biển, vì ở đây gần như quanh năm lạnh lẽo. 


43 


Nhiệt độ vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như ở 
các tỉnh thuộc miễn đông Nam bộ ít khi thấp đến 20°C 
nên rất thích hợp với việc trồng điều. 

— Độ ẩm tương đối của không khí : Độ ẩm của 
không khí rất ảnh hưởng đến sự sống của cây điều, đù 
điều vốn là loại cây nối tiếng chịu hạn giỏi. 

Thế nhưng, độ ẩm của không khí ảnh hưởng nặng 
nhất trong những tháng điều trổ hoa kết trái. Vì vậy, 
trong những tháng này mà trong không khí có độ ẩm bất 
thường, như cao quá hay thấp quá so với mức trung bình 
thì nhà vườn đều lo. 

Trong mùa điều trổ hoa kết trái, cần có độ ẩm tương 
đối của không khí để giúp cho bao phấn của hoa đực dễ 
dàng bung ra, như vậy sự thụ tỉnh của noãn mới đạt kết 
quả tốt. 

Độ ẩm trung bình của không khí trong nắm đạt mức 
75 phần trăm là thích hợp với điều. 

Nếu độ ẩm cao hơn mức độ này trong khi điều trổ 
hoa thì bao phấn khó nứt, phấn hoa đực không chui ra 
được, nên đù có nhiều côn trùng lui tới, việc thụ tinh 
của hoa cái bất thành. Ngược lại, nếu năm nào gặp độ 
ẩm quá thấp so với mức trung bình vừa nói ở trên thì 
vòi noän mau bị se khô, gây trở ngại cho việc thụ phấn, 
cho nên mùa điều đó cũng không trúng như ý của chủ 
vườn mong muốn. 

Còn một điều đáng quan tâm nữa, mùa điều trổ hoa 
mà gặp độ ẩm không khí thích hợp thì vừa trúng mùa lại 
ít bị sâu bệnh phá hai. Ngược lại, nếu độ ẩm không khí 


44 


cao hơn mức trung bình thì năng suất điểu đã thấp, mà 
còn tạo cơ hội tốtcho các loại nấm bệnh tác hại xấu vào 
hoa. vào trái non phải rụng sớm. Nhưng, đây là thiên tai, 
dù biết trước cũng không có cách gì phòng chống được. 


45 


CHỌN CÂY GIỐNG NĂNG SUẤT CAO 


Cây điều được trồng tại nước ta khoảng vài trăm 
năm nay, nhưng về cây giống thì từ đời này tiếp nối đời 
khác, tự nhà vườn cứ theo kinh nghiệm riêng cũng như ý 
thích riêng của mình và mạnh ai người ấy tự gây ra để 
mong cải thiện được giống tốt hơn mà trồng. Các giống 
mới được nhập từ các nước khác về, như Braxin hay Ấn 
Độ chẳng hạn, có hay không, và vào thời gian nào, 
chúng tôi chưa thấy tài liệu nào để cập đến. 

Thời trước, ông bà mình thường dùng hột điều gieo 
vào bầu hoặc xuống hố trồng để có cây con mà trồng. Và 
khi chọn cây điểu mẹ để lấy hột để giống, người ta 
thường chọn những cây có những tiêu chuẩn sau đây : 

~ Màu sắc trái mà mình thích. + 

~ Trái to và cây sai trái (ít người quan tâm đến chất 

lượng hột). 

- Cây cho trái bói sớm (cho đó là giống tốt). 

~ Cây cao to và ít bị sâu bệnh tấn công. 

Càng về sau này, nhất là từ khi mọi người biết 
được giá trị kinh tế của nhân hột điều (dùng làm bánh 
kẹo), rồi nhờ vào tài liệu sách vở báo chí chỉ dẫn, thèm 
vào đó là triển vọng xuất khẩu hột điều càng ngày càng 
gia tăng, nên việc chọn giống để cải thiện hữu hiệu cho 


46 


vườn điểu tương lai, đối với mọi người có phần cẩn 
thận và tính tế hơn. 

Khi tìm hiểu các giống điều thì người mình có thói 
quen dựa vào màu sắc của trái (trái giả) để đặt tên : điều 
đỏ và điều vàng. 

„ Điều đỏ có hai giống : 

- Giống trái nhỏ, tròn, sai trái nhưng ăn chát. 

- Giống trái đài, to trái, có nhiều nước, vị ngọt 

nhưng ra ít trái. 

Điều vàng có ba giống : 

- Giống trái dài, lớn trái, có nhiều nước, vị ngọt. 

- Giống trái vừa nhỏ vừa ngắn, ăn chát nhưng sai 

trái. 

~ Giống trái lớn, có màu vàng lợt gọi là điều Nếp, 

chứa nhiều nước cho vị ngọt, nhưng ít trái. 

Xưa,ông bà mình trồng điều chỉ nhằm vào mục đích 
chính là lợi dụng tàn lá rậm rạp của nó để phủ cho im đất 
hấu ngăn chặn cổ dại mọc tràn lan, kế đó là lấy trái ăn 
cho vui miệng. Vì chưa biết giá trị kinh tế của hột điều 
quí giá đến mức nào nên họ chỉ chọn những cây nào có 
trái to, vị ngọt để lấy hột mà trồng. 

Ngày nay, những giống điểu thoái hóa không được 
ai trồng, và nếu lỡ trồng cũng đốn bỏ để cải tạo lại vườn 
điểu mới với giống tốt có năng suất cao hơn, có giá trị 
kinh tế hơn. Và, sau đây là phương pháp chọn giống: 

— Tuổi cây mẹ : Tuổi cây mẹ không nên chọn cây 
non quá hay già quá, chỉ trong độ tuổi từ 8 đến 12 năm 
mà thôi. Ai cũng biết, điểu trồng đến năm thứ ba thì ra 


47 


trái bói (trái mùa đâu), Vài ba mùa đầu thì trái to và ít do 
cây phát triển chưa đúng mức. Còn điều già vài ba chục 
năm tuổi thì trái cũng bớt sai và nhỏ trái nên không ai 
chọn làm giống. Cây từ § đến 12 năm tuổi là ở độ sung 
sức nhất, đã ra hoa kết trái cũng được năm bảy mùa rồi. 
Ở vào tuổi này, sản lượng hột của cây mẹ phải đạt được 
từ ổ kí trở lên thì cây đó mới được chọn làm cây mẹ để 
gây ra cây con sau này. 

— Chọn cây ra hoa đúng mùa : Điều có nhiều 
giống và mỗi giống gần như có một đặc tính khác nhau, 
như việc trổ hoa, đâu phải cây nào cũng cùng ra hoa 
đúng mùa : có giống trổ rất sớm, và có giống lại trổ rất 
muộn. Có giống thời gian trổ hoa và kết trái chỉ trong 
phạm ví bốn năm tuân là xong, nhưng có giống công việc 
này kéo dài đến vài tháng. Điều trổ họa sớm quá hay trễ 
quá đều không tốt, vì có thể không trùng hợp với mùa 
khô. Nếu trổ hoa sớm mà Bặp mùa mưa muộn chưa dứt 
thì những cơn mưa cuối mùa sẽ ảnh hưởng xấu đến việc 
thụ phấn. Vậy ta nên chọn cây nào trổ hoa đúng mùa vừa 
hợp với thời tiết, vừa tiện cho việc thu hoạch để gây cây 
con làm giống. 

— Chọn cây nhiều hoa lướng tính : Điêu trổ hoa có 
chùm, nhưng tùy giống tốt xấu mà mỗi chùm có nhiều 
hay ít hoa, Trong mỗi chùm hoa (từ vài chục đến vài 
trăm) có cả hoa đực và hoa lưỡng tính, và cũng tùy 
giống, số hoa lưỡng tính ít hay nhiều. Có giống hoa 
lưỡng tính chỉ chiếm được năm bảy phần trăm mà thôi, vì 
Vậy trái mới đậu ít. Ta phải chọn những cây vừa ra hoa 
nhiều, mà trong mỗi chùm phải có từ 15 đến 25 phản 


48 


trăm hoa lưỡng tính. Nghĩa là trong một chùm có khoảng 
vài trăm hoa thì phải có khoảng 30 đến 60 hoa lưỡng tính 
mới đạt yêu cầu. Do hoa lưỡng tính nhiều nên sau này 
mỗi chùm sẽ đậu được cả chục trái. Điều mà sai trái như 
vậy gọi là điều chùm. 

— Chọn cây trái to, nước ngọt : Trái điều, như 
phần đầu sách chúng tôi đã đề cập : nhiều người quen 
miệng gọi là trái, nhưng thực chất nó là "trái giả" do 
đế hoa nở to ra mà thành. Còn hột điều mới chính là 
trái điều. Khi hoa thụ tỉnh xong thì cái hột (trái) hình 
thành và phát triển trước, sau đó trái giả mới phát triển 
sau. Khi chín, trái phồng to, da bóng lưỡng mọng nước 
dễ gợi cảm cơn thèm. Nước trái điều chứa nhiều 
Vitamine C, có thể chế biến thành nước giải khát, rượu 
hoặc giấm ăn. Ta nên chọn những cây có trái to, nước 
ngọt mà trồng. Hy vọng thời gian ngắn gân đây, nước 
mình sẽ có những máy móc thiết bị dùng vào việc chế 
biến trái điều thành những thức uống, thức ăn như nhiều 
nước khác đã và đang thực hiện. 

— Chọh cây nhiều nhánh, tán rộng : Có giống 
điểu cây mọc cao nhồng, ra nhánh ít, nhưng cũng có 
giống có nhiều nhánh lại tỏa tán rộng, và không có 
nhánh lòa xòa sát mặt đất. Cây có tán rộng và nhiều cành 
thì sau này sẽ trổ nhiều hoa. Còn những nhánh lòa xòa 
gần mặt đất thường thì ánh sáng bị che khuất không thể 
rọi tới, nên khả năng trổ hoa rất ít. Nên chọn những cây 
có bộ tán rộng, những cành thấp nhất cũng phải cao hơn 
mặt đất năm sáu tấc để gẩy giống. 


49 


— Chọn cây có nhiều nhánh trổ hoa : Mục đích 
của việc trồng điều là để khai thác hột, cây càng sai hoa 
nhiêu trái thì năng suất hột mới nhiều. Thế nhưng không 
phải giống điều nào cũng đạt yêu cầu như vậy. Có cây 
mang trên thân nhiều nhánh, nhưng lại ít có nhánh trổ 
hoa, như vậy năng suất làm sao cao. được ? Ta nên theo 
đõi nhiều mùa liền, hễ thấy cây nào đa số nhánh trổ hoa 
(tất nhiên phải có nhiễu hoa lưỡng tính mới tốt) thì chọn 
cây ấy để gầy giống. 

— Với cây thường rụng trái non : Ít có cây điều 
nào ra mười trái mà đậu đủ cả mười. Có nhiều nguyên 
nhân khiến cây bị rụng trái non : do sâu bệnh tác hại, do 
thời tiết, hoặc do di truyền. Nếu do sâu bệnh hay do thời 
tiết mà trái non bị rụng thì không sao, còn nếu đo di 
truyền thì cây điều mẹ đó dù có nhiều tiêu chuẩn tốt 
cũng không thể chọn để gây giống. 

— Cây trổ trái sớm không thể dùng gây giống : 
Phân đông người mình hễ thấy giống cây ăn trái nào trổ 
trái bói sớm đều cho cây đó tốt, và chọn cây đó để gây 
giống. Cây điều trổ trái sớm là cây mới trêng hai năm đã 
ra hoa, thay vì thông thường phải đến ba năm. Những cây 
phát triển sớm như vậy không phải là cây có tiểm lực 
mạnh đâu, mà đa số bạo phát bạo tàn, năng suất trái sau 
này thường tệ hại hơn những cây khác, vì vậy không nên 
chọn những cây này để gây giống. 

— Cần chú ý đến trọng lượng nhân hột : Trồng 
điều gặp cây sai trái thì ai cũng mừng, nhưng đáng mừng 
nhất là hột của nó vừa to vừa có trọng lượng nhân bên 
trong đạt tiêu chuẩn nữa mới được. Trọng lượng nhân có 


30 


to mới là đáng quí, và nên chọn những cây có loại hột 
như vậy để gây giống. Thực tế cho thấy có giống hội to, 
có giống hột nhỏ, có nhiễu giống hột to bằng nhau, cân 
nặng cũng như nhau, nhưng nhân bên trong lại lớn nhỏ, 
nặng nhẹ khác nhau. Trong khi đó, ngoài thị trường được 
chuộng nhất là nhân hột điều vừa to vừa nặng. Để cải 
thiện giống, ta nên cố chọn cho được những cây điều có 
hột đạt chất lượng nhân như vậy mà gây giống. 


Tóm lại, muốn tạo cây giống CÓ năng suất cao, nhân 
đạt tiêu chuẩn thương phẩm quốc tế thì ta chọn những 
cây mẹ có số tuổi từ bảy tám năm trở lên đến mười một 
mười hai tuổi mới tốt. Cây để gây giống phải hội đủ 
những đặc tính ưu việt như sai hoa và hoa lưỡng tính đạt 
tỷ lệ cao khoảng từ 15 đến 30 phần trăm so với hoa đực. 
Ngoài ra, cây phải có hoa nở đúng mùa, ít tật bệnh, 
không rụng trái non nhiều, và trọng lượng nhân hột cao 
hơn những giống khác. 


Trong kỹ thuật trồng cây, cây giống đóng vai ITÒ 
quyết định cho việc thành bại, vì vậy không nhà vườn 
nào đám xem thường việc chọn giống để trồng. . 


lỗi 


KỸ THUẬT TRỒNG ĐIỀU 


Muốn thành lập một vườn điều dù lớn hay nhỏ, rộng 
hay hẹp, ngoài việc chọn đất lập vườn, ta còn phải gây 
giống để có đủ số cây con mà trồng. 

Từ trước đến nay, công việc này đều tự chủ vườn 
lo liệu theo kinh nghiệm trồng trọt riêng của mình, hoặc 
học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, chứ 
chưa thấy ai nghĩ đến việc ương, chiết, tháp để có điều 
giống bán lại cho người trồng, như nhiều giống cây ăn 
trái khác. : 

Bằng chứng là đến các vựa bán cây giống, hỏi mua 
cây xoài tháp, mận chiết, xa bô chê, ổi ... thứ nào cũng có 
số nhiều, nhưng nếu hồi mua điều giống về trồng thì tìm 
khắp các vựa cũng không có một cây nào cả ! 

May thay giống điều gây cây con làm giống cũng 
dễ, không tốn nhiêu công. Nếu chỉ trồng một đôi mẫu thì 
gầy vài ba trăm cây con là đủ. 

Để có điều con làm giống, có hai cách : một là nhân 
giống hữu tính, hai là nhân giống vô tính. 

Nhân giống hứu tính : Nhân giống hữu tính là cách 
trồng điều bằng hột. Cách này được ông cha ta áp dụng 
từ lâu, nhưng ngày nay đa số nông dân vẫn còn dùng đến. 
Như mọi người đêu biết, nhân hột điều là hai lá mầm, lấy 


52 


hột già gieo xuống đất sẽ nảy mắm thành cây điều con. 
Muốn có cây điều giống khỏe mạnh thì công việc đầu 
tiên là phải chọn hột giống cho thật kỹ. 

Như phân trên chúng tôi vừa trình bày, muốn lấy hột 
làm giống ta nên chọn trước những cây điều mẹ có số 
tuổi từ 8 đến 12 năm và hội đủ những tiêu chuẩn tốt như 
cây có nhiều cành trổ hoa, mỗi chùm hoa phải có nhiều 
hoa lưỡng tính ... Những cây điều tốt đó phải được đánh 
dấu kỹ càng để đến mùa thu hoạch ta dùng hột nó để gây 
giống, không lẫn lộn với cây khác. 


Hột dùng làm giống thì phải để hột thật già, nghĩa là 
phải để trái chín rục trên cây mới hái xuống như vậy khi 
ương hột mới dễ nảy mầm, mười hột gieo xuống mới hy 
vọng lên cây được tám, chín. Với những hột chưa được 
già, khả năng nảy mầm rất kém. Hột hái về từ cây mẹ 
giống tốt, cần phải lựa ra những hột thật chắc và to, 
không bị thương tật và không vướng mắm bệnh để dành 
làm giống. Hột giống phải phơi thật khô trong vài ba 
nắng sau đó lựa lại một lần nữa mới đem gieo. 


Lần tuyển lựa sau cùng này là đổ hột giống ra thau. 
hay sô lớn, trong đó chứa dung dịch nước muối với nồng 
độ nhẹ (30 grs muối pha với ! lít nước), trong chốc lát hễ 
thấy hột nào nổi lên thì vớt ra ngoài, hột nào chìm nghỉm 
dưới đáy thì đó là những hạt tốt dành làm giống được. 
Hột chìm được vớt qua thau nước lạnh khác xả sạch chất 
muối bám ngoài vỏ hột để đành làm giống sau này. 

Về cách ương hột giống, theo cách xưa nhất là đặt 
hột xuống đất (vào bầu, vào giô, vào vườn ương hay hố 
trồng) theo cách phía hột bị eo đặt quay xuống dưới và 


3 


phần cong của hột đặt trở lên trên, như vậy cây con mới 
mọc mạnh được. Trồng theo cách này thì khoảng mười 
ngày sau cây mới bắt đâu trồi mầm lên khỏi mặt đất. 
Cách thứ hai là ngâm hột giống vào nước lạnh suốt một 
ngày một đêm, sau đó vớt ra đổ vào bao bố ủ trong một 
ngày một đêm nữa (thỉnh thoảng rưới nước để giữ độ ẩm) 
thì hột nứt mộng. So ra thì cách làm thứ hai nhanh hơn, 
và ngày nay được nhiều người áp dụng hơn. Dù không 
trình bày chắc quí vị cũng biết là những hột nứt mộng 
này sẽ được giâm vào bầu, vào giỏ ... để chờ cây lớn đem 
ra trồng nơi cố định. 

Thông thường thì từ khi gieo hột cho đến khi cây 
con đem ra trồng nơi cố định được, chỉ mất thời gian độ 
năm sáu tuần mà thôi. Người ta trồng điểu vào đầu mùa 
mưa để nhẹ công tưới khi cây non còn nhỏ. Vì vậy các 
tỉnh thuộc miễn Đông Nam bộ, nên gieo hột giống từ đầu 
tháng ba Âm lịch, để qua rằm tháng tư khi mùa mưa vừa 
đến là trồng kịp lúc. 

Nhân giống hữu tính đối với cây điêu cũng có nhiêu 
cách : 

_- Bầu ương hay giỏ ương : Theo đúng cách gọi thì 
bầu ương là khối đất bám chặt vào bộ rễ của cây con, 
giúp cây con ổn định được sự sống khi bị bứng lên trồng 
vào chỗ khác. Bứng cây con mà làm bể bầu đất, thì đù 
đem trồng xuống ngay cây cũng khó sống. Ngược lại, 
nếu bứng mà còn đủ bầu đất thì dù để vài ba ngày sau 
mới đem trông, cây con vẫn sống được mà không hễ mất 
sức, nếu sau khi bứng lên được đặt vào chỗ mát và thỉnh 
thoảng được tưới sương Sương... 


34 


Thời trước, bầu ương là cái giỏ nhỏ đan bằng tre, 
hình thù như cái sô nhựa nhỏ, đường kính cũng như chiều 
cao độ mười lăm phân. Trong giỏ được lót vài lớp lá 
chuối khô để đất khỏi lọt ra ngoài. Đó là giỏ ương. 

Ngày nay, bầu ương cây con là bịch nylon có thể 
tích tương tự bằng giỏ ương (bể cạnh cỡ 25 phân) bên 
trong chứa đầy đất, nhưng nhớ là phải xâm thủng năm 
bảy lỗ nhỏ ở phía đáy để nước tưới và nước mưa không 
bị ứ đọng, làm thúi hột giống hay thúi bộ rễ non yếu của 
cây non. 

Trong bầu ương được đổ đầy đất. Đất ở đây là hỗn 
hợp phân và đất trộn lộn lại với nhau. Đất có thể là 
đất thịt, đất pha cát được làm tơi nhuyễn rồi trộn chung 
với phân chuông hoai, phân rác mục để bước đâu cây 
non có đủ chất bổ dưỡng mà trưởng thành, 

Những bầu ương cây con này nên xếp sát gần nhau 
trên một chỗ đất được san bằng phẳng, chiều đài thì theo 
cuộc đất, còn chiểu ngang khoảng từ một thước đến 
thước rưỡi, để tiện tưới nước và săn sóc như nhề cỏ đại 
chẳng hạn. Cuộc đất đặt bâu ương cần phải cao ráo, có 
mương rãnh thoát nước tốt, nếu gặp đất thấp, tốt hơn hết 
là phải lên liếp. 

— Vườn ương : Ương cây trong bầu, trong giỏ thì 
kết quả tốt đẹp, nhưng chỉ áp dụng trong trường hợp cần 
vài ba trăm đến bốn năm trăm cây con là nhiễu vì tốn 
nhiều công của. Khi cần số lượng cây con nhiễu hơn thì 
phải lập vườn ương để gieo hột. 


hh) 


- - Vườn ương cần phải có diện tích rộng, mặt đất bằng 
phẳng, gặp vùng đất phì nhiêu lại càng hay, và điều cần 
là phải có nguồn nước tưới. Vì lẽ, lúc ương hột là vào 
mùa khô mà cây con lại cần nước tưới mỗi ngày hai lần 
cho đến năm sáu tuần liên tiếp. Vườn ương cũng nên làm 
cận kể với vườn trồng điều vĩnh viễn, để tiện việc bứng 
trồng, không tốn phí nhiều Công sức, thì giờ cũng như tổn 
hao vì phải vận chuyển xa. 

Đất vườn ương phải được cày bừa thật kỹ cho tơi 
xốp. Sau đó, tùy vào thế đất cao hay thấp mà lên liếp có 
độ cao thích hợp, tránh khỏi bị ngập úng là được. 

Chiều dài của liếp trồng có thể tùy vào cuộc đất lập 
vườn ương, hoặc khoảng vài mươi thước, và chiều ngang 
_ của liếp từ một thước đến thước rưỡi. Giữa hai liếp nên 
chừa một lối đi rộng, tối thiểu một thước để tiện tưới 
nước mỗi ngày và chăm sóc cho cây con. 


Việc bón phân lót vào liếp trồng cũng làm như cách 
trộn phân vào bầu ương như phân trên đã nói. Đất càng 
đủ chất dinh dưỡng cần thiết thì Cây con mới lớn sởn sơ 
được. Sau đó, ta moi từng lỗ trên mặt liếp theo hàng 
ngang với khoảng cách đều đặn để gieo hột điểu giống 
vào đó. Cứ mỗi lỗ gieo một hột giống, theo khoảng cách 
độ ba mươi phân chiều ngang cũng như chiều dọc, như 
Vậy Sau này cây con sẽ mọc ngay hàng thẳng lối, vừa 
để chăm sóc mà cũng dễ bứng ra trồng sau này. 

Khi cần bứng ra trồng vào nơi vĩnh viễn, người ta 
dùng cái leng hay xẻng nhỏ, bén để xắn đất chung quanh 
gốc cây con cho bầu khỏi vỡ, mà rễ con rễ chuột Cũng 
được giữ nguyên. Thường thì xắn theo hình vuông, mỗi 


36 


bể cách gốc khoảng mười đến mười lăm phân, và chiều 
sâu độ 25 phân, có như vậy mới không làm đứt bộ rễ của 
cây điều con ... : 


— Gieo trực tiếp vào hố trông : Gieo hột điều 
giống trực tiếp xuống hố trồng vĩnh viễn là lối trồng 
được coi là phổ biến trước đây. 

Trên nguyên tắc, dù trồng cây con từ bâu ương hay 
vườn ương, nhà vườn cũng phải đào hố trồng lại nơi 
trồng cố định để đặt cây con xuống. Nhưng, theo cách 
gieo hột trực tiếp vào hố trồng, so với hai cách vừa để 
cập trên thì giản tiện và đỡ tốn kém công của cũng như 
thời gian hơn. 

Trên cuộc đất dự định lập vườn điều tương lai, người 
ta cũng cày bừa kỹ, san lấp để tạo một mặt bằng bằng 
phẳng, kế đó bắt tay vào việc đào hố trồng theo khoảng 
cách thưa hay khít như ý muốn của chủ vườn : khít thì 
cách nhau bốn hay năm thước; thưa thì cách nhau từ tám 
đến mười thước hoặc hơn. Mỗi hố sẽ là nơi trồng cố định 
một cây điều. 

Hố được đào với kích thước giống như trồng các loại 
cây ăn trái khác, vuông vứt năm hay sáu tấc mỗi cạnh, và 
chiều sâu của hố cũng khoảng năm sáu tấc là vừa. 

Hố đào xong nên phơi nắng một thời gian, ít lắm cũng 
đôi ba ngày để những khí độc tiểm ẩn trong đất thoát hết 
ra ngoài không gây tác hại cho sự sinh trưởng của cây 
trồng sau này. Việc làm kế tiếp là trộn vài chục ký phân 
chuồng hoai, phân rác mục với lớp đất mặt của hố (sau khi 
loại bỏ hết gạch đá, cỏ rác, nếu có) đổ xuống khoảng ba 
phân tư hố là được. 


57 


-_ Nên gieo hột giống vào đâu mùa mưa để hột đủ 
độ ẩm mà dễ nảy mầm. Mỗi hố nhự vậy nên gieo hai 
hoặc ba hột điều giống (vùi sâu xuống đất từ bảy đến 
mười phân), đặt cách xa nhau khoảng vài mươi phân, 
để sau này cân tỉa bỏ không ảnh hưởng xấu đến cây 
còn giữ lại. Khi cây con lên độ một gang tay, lựa cây 
nào mập mạnh giữ lại trồng luôn, còn những cây yếu 
sức bứng ra hủy bỏ. 

Trồng theo cách này tốn nhiều hột giống hơn những 
cách ương hột vừa trình bày ở trên, 

— Nhân giống vô tính : Nhân giống vô tính là cách 
trồng điều bằng cách chiết cành, ghép cành hay giâm 
cành mà nông dân mình đã biết áp dụng từ lâu đời đối 
với tất cả các giống cây trồng, trong đó có cây ăn trái. 

Cách nhân giống vô tính cũng được thế giới áp dụng 
từ lâu, và hiện nay, đối với cây điều, họ chỉ trồng với 
phương pháp vô tính này mà thôi, vì nhờ đó mà VƯỜI cây 
có sự ổn định đồng nhất về sinh trưởng mạnh, năng suất 
cao đồng đều gần như trăm cây như một. 

Bước đầu là chọn những cây mẹ mang nhiều đặc 
điểm thật tốt, như : 

- Từ lúc mới trồng cho đến lúc thu hoạch trái được 

-ba bốn mùa không bị sâu bệnh tác hại nặng như 
những cây khác. 

¬ Nhiều mùa liên tiếp đều nở hoa đúng mùa, lại sai 

hoa, đậu nhiễu trái ... 

Muốn gầy cây giống theo phương pháp nhân giống 
vô tính thì nên chọn những cây mẹ được năm sáu năm 


58 


tuổi, tức là giai đoạn sung sức nhất của cây để chọn 
những cành nhánh mập mạnh, tươi tốt, có những cành 
nhánh phân chia hợp lý để chiết, hoặc ghép hay giâm để 
có cây con mà trồng. 

Một cây mẹ có thể chiết hay ghép được mấy chục 
Cây con trong một năm, và có thế khai thác trong nhiều 
năm liên. Thế nhưng, được mặt này thì sẽ thiệt hại mặt 
khác, cây mẹ sẽ yếu sức dẫn đến việc giảm sản lượng 
trái dân ... 

'Vì cây con được tách ra từ một phần "xương thịt" 
của cây mẹ nên nó mang tính di truyền tốt của cây mẹ 
một cách hoàn toàn. Nghĩa là cây con sẽ là "bản sao" của 
cây mẹ về mặt sinh trưởng, trổ hoa kết trái, cũng như sức 
để kháng trước mọi thứ tật bệnh ... Nhờ đó mà cả vườn 
cây lúc nào cũng ổn định về năng suất cao, chứ không có 
sự chuệch choạc có cây tốt cây xấu đan chen nhau trong 
vườn khiến mức thu hoạch không đồng đều. 

Việc nhân giống vô tính chỉ thực hiện trong mùa mưa 
mới thuận lợi : cây mẹ đang sung sức và các cành chiết, 
ghép sớm mọc rễ, khỏi mất công tưới... 

— Chiết cành : Chiết cành là cách chọn một cành nhồ 
của cây mẹ mà mình thấy vừa ý, sau đó dùng kỹ thuật tạo 
rễ rồi cắt lìa cành chiết ra khỏi cây mẹ để nó trở thành một 
cây con. Công việc này rất dễ, ai đã từng thực hiện vài ba 
lân thì thành thạo ngay. Cây chiết sẽ mang đủ đặc tính tốt 
của cây mẹ, đặc biệt là ra trái sớm, nhưng tuổi thọ thì 
không cao bằng cây ương từ hột ra. Hơn nữa, cây chiết nói 
riêng và cây đưới dạng nhân giống vô tính nói chung, cần 
phải được trồng nơi đất tốt mới sinh trưởng mạnh được. 


59 


Muốn chiết cành thành công nên tuân thủ những 
Việc sau đây : 

~ Chiết cành đầu mùa mưa, để có cây con trồng vào 

giữa mùa mưa cho dễ sống, mà cũng đỡ công tưới. 
¬ Cành chiết không nên chọn cành quá to mà chỉ 

_ nhỏ bằng ngón tay giữa. 

~ Cành không non quá mà cũng không được già 

quá, cốt yếu là chưa hẻ trổ hoa. 

¬ Không chiết những cành mỌc suôn đưột, vì sau 

nầy cây con sẽ ít trái, 

~ Không chọn những cành COIE queo, vì sau này 

khó tạo dáng, tạo tán. 

~ Không chiết cành mọc sát đất, Cây con sẽ yếu ớt, 

tăng trưởng chậm, 1" 

- Đoạn chiết không cần dài, chỉ độ vài gang tay là 

vừa. 

~ Cành chiết là cành có vài ba nhánh nhỏ, mọc xiên, 

CÂy con sau này sẽ phát triển cân đối, năng suất 
Cao ... 

Tiến hành cách chiết : cắt một khoanh vỏ độ ba bốn 
phân ở nơi định chiết (chỗ này sẽ là gốc của cây điều con 
tương lai), cố tránh đừng để vết cắt phạm vào phân gõ 
cứng của nhánh, rồi bóc hết khoanh vỏ đó bỏ đị, Như vậy 
là nhánh điều mẹ trơ ra một đoạn gỗ trắng hếu. 

Sau đó, dùng hỗn hợp đất bùn hay đất thịt với phân 
chuồng hoai, một ít rơm rạ cắt khúc, pha chút nước rồi 
nhôi lại với nhau cho đều. Hỗn hợp này được bao chặt 
chung quanh vết cất thành một cục :ọ bằng nắm tay, 


60 


bên ngoài dùng vải dày hoặc miếng bao bố bó lại cho 
chặt là được. 

__ Điễu cần làm tiếp theo là mỗi ngày phải tưới nhẹ lên 
chỗ chiết vài ba lần để bảo đảm độ ẩm thường xuyên cho 
bầu chiết, nhất là vào những ngày không mưa. 

. Khoảng năm sáu tuân là bầu chiết ra rễ, nhưng phải 
chờ đợi thêm vài tuần nữa mới cắt cành chiết rời khỏi 
cây mẹ đưa ra trồng ở nơi vĩnh viễn được. Nếu cành chiết 
vì lý do nào đó phải cắt sớm khi bộ rễ cây con bắn ra 
chưa đủ dài (tức là còn non), thì phải ương trong vườn 
ương một thời gian, sau đó mới trồng được. 

— Ghép cành : Ghép cành, có nơi gọi là tháp cành 
hay tháp cây, là cách dùng cành của Cây mẹ mang 
những đặc tính tốt đem phép vào gốc của một Cây cùng 
loại (điều với điều) còn non hay đã già, tức là tuổi tác 
giữa cành ghép và gốc ghép không đồng đều với nhau. 
Có trường hợp không ghép bằng cành mà ghép bằng 
chổi vừa nhú của Cây mẹ gọi là mắt tháp. Cũng có 
trường hợp gốc tháp là cây còn quá non (mới ra được 
bốn năm lá mắm, tức là độ tháng tuổi) ghép với nhánh 
của cây mẹ... 

Ghép cành có nhiều cách như ghép hình tam giác, 
ghép hình chữ U, ghép nêm... 

Cây ghép cũng mang đú đặc tính tốt của cây mẹ, 
sinh trưởng nhanh, ra hoa sớm -- Nhưng cách ghép thì 
khó hơn chiết, và sự thành công không cao vì thường bị 
thất bại do nhiều lý do... 

Xin đơn cử vài ví đụ : 


6l 


—~ Ghép nêm : Ghép nêm là cách vạt hình cái nêm 
ở gốc cành ghép, và vạt hình lỗ nêm trên gốc cây ghép 
để ráp khít hai bộ phận này lại với nhau thành một cây 
mới mang đặc tính tốt của cây mẹ có cành ghép bên trên. 
Mỗi gốc có thể ghép được một cành. | 

Gốc ghép là do hột điều ương ra khoảng năm sáu 
tháng tuổi là vừa. Ở tuổi này cây đang đà phát triển mạnh 
và phần gốc của nó cũng chưa to, có thể vừa vặn với 
cành ghép cắt ra từ cây điều mẹ. 

Cành ghép phải là cành còn tƠ, CÓ SỐ tuổi tương 
đương với gốc ghép mới tốt. Cành này da chưa trổ sang 
nâu, nghĩa là còn xanh; cành cũng chưa trổ. hoa kết trái 
lần nào... - 

Trước hết chọn cành ghép từ cây mẹ theo tiêu chuẩn 
vừa trình bày rồi dùng dao thật bén vạt hai bên thành cái 
nêm (tương tự như cái lưới búa), đồng thời cắt bỏ hết lá. 
Chiêu dài của cành ghép không cần dài, khoảng mươi 
lăm phân là được. 

Sau đó, trở lại cây làm gốc ghép, ta cũng dùng dao 
bén cắt bỏ phân thân trên của cây bỏ đi, chỉ chừa lại khúc 
gốc khoảng một vài tấc là đủ. Việc kế tiếp làm ngay sau 
đó là dùng dao bén vạt từ hai bên thành một lỗ nêm, sao 
cho khi ghép hai phần cành và gốc lại khít khao với nhau 
mới tốt. 

Đây là việc làm hơi khó, đòi hỏi sự khéo tay hoặc 
quen tay mới làm được, 

Việc làm sau cùng là dùng sợi vải quấn chặt bên 
ngoài để bao kín vết cắt, đồng thời cũng giữ vững cho 


62 


chỗ nối giữa gốc và cành ghép không bị lệch. Nếu ghép 
nêm thành công thì ngay sau đó nhựa nguyên và nhựa 
luyện sẽ lưu thông từ gốc lên cành qua lớp vỏ và từ lõi 
gỖ của cành trở xuống lõi gỗ của gốc. 

— Ghép hình chữ U : Chọn một cây điều tơ chừng 
sáu bảy tháng tuổi (từ hột giống ương ra), rồi dùng dao 
vừa bén vừa có mũi nhọn khứa một đường ngang ngay 
đoạn làm gốc tháp, chừng một phân. Kế đó lật ngược lớp 
vỏ cây lên một đoạn chừng ba phân. Ta tìm một mắt 
ghép từ một cây điều mẹ có những đặc điểm tốt nhất 
(cũng dùng dao bén rạch vào vỏ để tách ra một miếng cỡ 
một phân vuông) đem ghép vào chỗ vừa "mở miệng" 
hình chữ U ở gốc ghép. Sau đó lật miếng vô xuống che 
mắt ghép của cây mẹ một phần (cốt sau mắt phép phải ló 
ra ngoài để sau này đâm chồi được dễ dàng mà thành cây 
mới. Dùng dây cao su cột chặt mắt tháp dính vào gốc 
ghép để ngăn ngừa nước mưa và côn trùng xâm nhập làm 
hỏng chỗ ghép. 

Việc ghép cây chỉ đạt mức thành công khi chúng ta 
thực hiện đúng những việc sau đây : 

- Chỉ ghép trong giai đoạn cây đang đồi dào sinh 

lực, như vào tiết xuân, vào mùa mưa. 

- Chỗ định ghép ở gốc ghép, vỏ cây phải tươi tốt, 
không thương tích, không u nắn, không có mọc 
nhánh, vì nơi ấy nhựa nguyên mới lưu thông tốt. 
Mắt ghép mà đặt vào chỗ ấy rất có nhiều hy vọng 
thành công. 

~ Điều cần chú ý là mắt ghép của cây mẹ phải gắn 
khít khao vào vết cắt của gốc ghép, như vậy nhựa 


63 


cửa gốc ghép mới dễ truyền vào mắt ghép giúp 
mắt ghép sống được dễ dàng. Nếu nhựa nguyên 
ở gốc không "liên lạc" được với mắt ghép mới 
thì công việc ghép chữ U này sẽ thất bại. 

Công việc ghép này phải thực hiện trong vòng 
nửa giờ là xong, vì nếu để lâu hơn nhựa sẽ khô 
và như vậy là thất bại. 

¬ Khi nào thấy mắt ghép đâm chôi, và chổi đó sống 

mạnh thì ta mới cưa bỏ phân thân cũ của cây gốc, 
để chổi sẽ trở thành thân cây mới sau này. Vết 
thương chỗ thân bị cưa nên bôi sulfat đồng để 
ngăn ngừa nấm và côn trùng cũng như nước mưa 
làm cho hư thúi. 

~ Những cành bắn ra từ "thân mới" đều để lại vì 

chúng mang đặc tính tốt của cây mẹ, nhưng những 
cành nảy ra từ phía gốc là của "cây cũ” ta nên 
. cắt bỏ hết. 

— Giâm cành : Trong cách nhân giống vô tính, ngoài 
việc chiết cành, ghép cành, còn có cách khác là giâm 
cành. Cách này so với hai cách trên khó thành công hơn, 
nhưng nếu ai thạo việc thì lại là việc dễ làm, lại ít tốn kém, 

Giâm cành là chọn những cành non của những cây 
điều mẹ cũng còn tơ, độ vài ba năm tuổi làm hom mà 
giảm. Hom chính là khúc cành của cây mẹ. Phần gốc của 
hom được nhúng vào thuốc IBA với nồng độ !% và 
ngâm trong nửa ngày. Sau đó, nếu giâm số ít thì giâm 
cành vào bầu ương, đặt vào chỗ có nhiều bóng râm rồi 
siêng năng tưới nước với tia nhỏ như sương để giữ được 
độ ẩm cho đến lúc hom ra rễ mới bớt tưới. 


64 


Ngược lại nếu giâm hom số nhiều thì phải lập vườn 
ương, lên liếp cao và bón phân lót đầy đủ. Bên trên vườn 
ương phải làm giàn che cho im mát. Sau đó siêng năng 
tưới để đất liếp lúc nào cũng có độ ẩm cân thiết giúp 
hom giống được tươi tắn mà ra rễ... ` 

.»o sánh cách nhân giống hữu tính và vô tính vừa 
trình bày, ta thấy mỗi phương pháp đều có mặt ưu mặt 
khuyết của nó. 

Vẻ cách nhân giống hữu tính thì hột giống tuy lấy từ 
cây mẹ hội đủ đặc điểm tốt, nhưng cây con thường bị... 
lai, vì nó mang đặc điểm di truyền của cây cha (phấn 
hoa) có thể từ cây khác vương đến. Lấy gì bảo đâm sự 
thụ phấn của noãn cây mẹ là do phấn của hoa đực từ cây 
mẹ, hay từ một cây nào khác. . 

Còn nhân giống vô tính thì các cây dòng con đêu 
mang đúng những đặc điểm tốt dì truyền từ cây mẹ, vì 
chính chúng là một phần của cây mẹ mà hình thành. Thế 
nhưng, phương pháp này khó thực hiện : chỉ việc chiết 
cành thì mức thành công có thể đạt đến 90% (chiết một 
trăm cành thì có thể trồng sống được 90 cây con), còn 
việc ghép cành, nhất là giâm cành thì vừa đòi hỏi sự khéo 
(ay, vừa tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác, như khí hậu 
chẳng hạn, nên mức thành công có phần hạn chế ... 

— Cách trông : Dù nhân giống bằng hột (hữu tính) 
hay chiết, ghép, giâm cành (vô tính), khi trồng điểu ai 
cũng đào hố mà trồng, như trồng một số cây ăn trái khác. 

Điều cũng là giống cây ăn trái, lại có chu kỳ kinh tế 
khá dài, trồng một lần mà thụ hưởng đến vài ba chục 


05 


năm trở lên, lại là giống cây có thân to, tàn lá rộng, nên 
không thể moi lỗ trồng khơi khơi trên mặt đất được. 

Quí vị hãy tưởng tượng, cây điều khoảng mười lăm 
tuổi phát triển hết mức, nó cao to chẳng khác gì một cây 
đại thụ : chiều cao có thể hơn 10 thước, và tán lá rộng 
che phủ đến bốn năm chục thước vuông chung quanh gốc 
nó. Cây cao to như vậy tất phải có bộ rễ tốt mới trụ vững 
được lâu ngày trước phong ba bão táp, với sự đào thải 
khắc nghiệt của thời gian... | 

Mỗi cây điều được trồng vào một hố, Hế này thường 
được đào với kích thước vuông vức năm hay sáu tấc bể 
cạnh, kể cả chiều sâu. Hố được đào ngay hàng thẳng lối, 
chiều ngang cũng như chiều đọc theo một khoảng cách 
nhất định, tùy theo ý định của chủ vườn là trồng khít hay 
trồng thưa. 

Khi đào hố, bao giờ lớp đất mặt của mỗi hố cũng 
được để riêng ra một nơi, vì còn dùng lại. Lớp đất dưới 
thì xúc bỏ đi, có thể dùng san lấp một nơi nào đó trong 
vườn điểu, hoặc dùng để be bờ chống úng ngập ... Lớp 
đất mặt, sau khi gạn bỏ hết đá sạn thì chia làm hai phần 
: một nửa cho xuống đáy hố, nửa đất mặt còn lại được 
đập nhuyễn để trộn với vài ba chục ký lô phân rác mục, 
phân chuồng hoai để lấp đây hố; tạo nguồn dinh dưỡng 
nuôi cây con trong thời gian năm đâu. 

Cũng xin được nói thêm, nếu đất trồng điều là vùng 
đất cao, thoát nước tốt thì phân đổ vào hố không cần đầy 
đến miệng, vì sau này chúng ta có thể vun gốc quét lá 
trong vườn tấp vào, cũng là cách cung cấp nguồn phân 
bón nuôi cây. Ngược lại, nếu vườn điều dễ bị úng ngập 


66 


trong mùa mưa thì ngoài việc lên liếp cao để trồng, hố 
trồng cũng nên lấp đầy phân để nước mưa không có chỗ 
ứ đọng, vì cây điều chịu ngập rất dở. 

Về khoảng cách trồng thì thường có hai cách: có 
người trồng mật độ dày, nhưng có người lại trồng mật 
độ thưa. 

Trồng với mật độ dày là trồng khít, trồng với 
khoảng cách giữa hai cây quá gần nhau để tăng số cây 
_ trồng trong vườn được nhiều hơn. Còn trồng với rnật độ 
_ thưa là trồng giữa hai cây có khoảng cách thưa ra đủ chỗ 
cho tàn lá của chúng khi lớn lên cũng không đụng chạm 
nhau. Và trồng như vậy thì số cây trong vườn sẽ ít lại. 

Thử tìm hiểu tại sao nhiều người lại thích trồng điều 
với mật độ dày ? Chắc chắn vẻ việc này họ có sự tính toán: 

— Có người nghĩ rằng thửa đất của mình là loại "đất 
bỏ đi” như đất đồi trọc, đất xấu bạc màu, không thể trồng 
được loại cây gì khác cho sinh lợi, ngoại trừ cây điều nên 
mới trồng dày (trồng khít) để nhờ tán cây phủ cho im 
đất, còn mức thu hoạch nếu vì đó mà bị sút giảm cũng 
không sao. 

— Có người trồng khít vì muốn tán lá dày đặc của 
điều che chắn hết ánh sáng khiến cỏ đại bị tiêu diệt. Vì 
vậy họ mới trồng cách nhau chỉ ba bốn thước một cày, 
thậm chí còn trồng không ngay hàng thẳng lối nữa ! 

— Có người trồng với mật độ dày trong thời gian 
đầu để diệt cỏ, rồi vài năm sau đó khi điều đã bung tán 
thì đốn bỏ bớt một số cây để vườn được thoáng đãng 
để cây phát triển tán lá mạnh hơn. 


67 


— Cũng không loại trừ một số chủ vườn quá hám 
lợi, lại đo không mấy am tường về kỹ thuật trồng điều 
nên mới trồng dày, vì nghĩ sai lạc rằng hễ vườn có nhiều 
cây thì sau này đến mùa sẽ thu hoạch được nhiều trái. 

Trong khi đó lại có nhiễu người chủ trương trồng 
điều với mật độ thưa. Tất nhiên họ cũng có những tính 
toán thiệt hơn của họ : 

— Giống điều thích ánh sáng trực xạ, càng trồng nơi 
quang đãng, cả ngày tiếp nhận được ánh sáng đầy đủ, cây 
mới sinh trưởng mạnh và cho năng suất cao. 

— Khoảng cách giữa các cây trong vườn càng đủ 
rộng thì tán lá mới phát triển đúng mức, cây nây nở 
nhiều nhánh và cho nhiều hoa trái. Vì vậy đù trồng mật 
độ thưa, được ít cây nhưng cây nào cũng cho năng suất 
cao nên lợi tức còn nhiều hơn trồng mật độ dày. 

— Trồng thưa, với khoảng cách lý tưởng mười thước, 
trong vài năm đầu tán phủ chưa đủ rộng nên tạo cơ hội 
cho cỏ đại mọc tràn lan trong vườn điều. Ta có thể tạm 
trồng các loại cây ngắn ngày như đu đủ, mãng cầu ta, 
hoặc tỉa đậu, mè ... khắp mặt bằng trống trải còn lại để 
vừa sinh lợi, vừa gián tiếp trừ được cỏ dại. 

Đem so sánh giữa hai cách trồng điều vừa đề cập, 
chắc quí vị cũng dễ đàng nhận biết phương pháp nào có 
nhiều ưu điểm cân theo, và phương pháp nào có nhiều 
khuyết điểm để tránh. 

Thật ra như mọi người đều biết, cách trồng điều với 
mật độ dày không mang lại kết quả tốt. Đây là cách trồng 
xưa cũ, lỗi thời rồi. Do lý do khách quan lẫn chủ quan, 


68 


ông cha ta trồng điều suốt mấy trăm năm qua theo 
phương pháp cũ này. Có người trồng dày để nhờ tán lá 
của điều phủ kín đất để cỏ hoang mọc không được. 
Nhưng cũng có người quá ÿ lại vào sức sống mãnh liệt có 
một không hai của cây điểu, nên họ trồng mà không lo . 
đến việc bón tưới, và cũng lơ là cả việc chăm sóc nữa ! 

Ngày nay thì đa số chủ vườn đã biết trồng điều theo 
phương pháp mới, từ việc nhân giống đến cách thức 
trồng trọt đúng kỹ thuật tiên tiến mà những nước đứng 
đầu về ngành trồng và xuất khẩu các sản phẩm của điều 
trên thế giới đã và đang áp dụng. 

Điều trồng thưa gốc, lại trồng ngay hàng thẳng lối, 
có điều lợi là thuận tiện trong việc làm cỏ, vun gốc cũng 
như thu hoạch, ngoài việc tạo cơ hội giúp cây tăng 
trưởng tốt. 

Chỉ nói đến khâu làm cỏ không thôi, trước đây do 
trồng khít hàng nên mỗi lần đến kỳ làm cỏ vườn điều, 
ông cha ta phải mướn số đông người len lỏi trong vườn 
cây rậm rạp để cuốc xới từ tháng này qua tháng khác 
mới xong. Như vậy là vừa tốn nhiều công của, vừa 
mất thời gian rất nhiều. 

Ngày nay, ta bước vào vườn điều trồng theo phương 
pháp mới, nơi nào cũng bắt gặp lối đi rộng thênh thang 
như lạc vào vườn cao su vậy. Như vậy, muốn làm hết cỏ 
đại. chỉ cần thuê một chiếc máy cày "làm việc” trong nửa 
buổi đã cày xong vài mẫu !... 


ñ9 


TRỒNG ĐIỀU CÓ CẦN NƯỚC TƯỚI 
| KHÔNG 2 


Hầu hết các loại cỏ cây sống tươi tốt và ra hoa kết trái 
được là nhờ có nước, Ngoài lượng nước mưa và mù sương 
từ trên trời rơi xuống, cây cối còn nhờ bộ rễ ngày đêm liên 
tục hút nước ngầm ở dưới tầng đất sâu lên mới sống được. 

Nhưng, đó là mùa mưa. Còn trong mùa nắng, cây cối 
cần phải có nước tưới dặm thêm mới đủ sức sống nổi. 
Trong mùa hạn hán, ngay ruộng lúa mà dẫn thủy nhập 
điển không kịp cũng bị vàng lá cháy khô đừng nói chi 
các loại thân thảo ở các nương rẫy. Ngay các loại Cây ăn 
trái, thân mộc, mà hàng ngày không có nước tưới đầy đủ, 
dù có sống được cũng chậm tăng trưởng, ảnh hưởng xấu 
đến việc ra hoa kết trái. 

Câu : "Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống" là 
kinh nghiệm quí báu, trong nghề trồng tỉa của giới nhà 
nông. Xem đó đủ thấy, nước còn quan trọng hơn cả phân 
bón, vì trồng cây thiếu phân cây vẫn sống được, dù là 
SỐng còi cọc, nhưng nếu gặp buổi khô hạn mà không 
nước tưới thì cây sẽ héo úa thầm thương. 

Chính vì lẽ đó nèn khi lập vườn trông cây, nhất 
là loại cây ăn trái, ai cũng phải lo ngay đến nguồn nước 
tưới sao cho đầy đủ phủ phê mới yên bụng. 


70 


Thế nhưng, trồng điều thì lại khác. Vì là giống cây 
của vùng nhiệt đới nên cây điều có khả năng chịu hạn 
rất tốt. Đúng ra phải nói rõ là cây điều nhờ vào sự cấu 
tạo của hệ rễ tốt nên mới đủ khả năng "thi gan" cùng 
nắng hạn, khi bộ rễ của cây điều con bắt đầu cắm sâu 
vào lòng đất. : 

Rễ điều có bai thứ : rễ chuột và rễ bàng. 

Rễ chuột là rễ cái rất to, nối liên từ phần gốc của cây 
ăn sâu vào lòng đất, tìm mạch nước ngầm để hút nước 
nuôi cây. Có thể nói rễ chuột đã đóng vai trò cho sự sống 
của cây. Rễ chuột, nếu vì lý do nào đó bị đứt, nhất là khi 
chỗ đứt lại gần với gốc cây, thì không những cây đã 
trưởng thành, mà cây con cũng khó sống được. 

Chức năng quan trọng khác của rễ chuột là tạo được 
thế đứng vững vàng cho cây trước mưa gió bão bùng. 

Còn rễ bàng là các rễ nhỏ mọc ngang, xuất phát từ 
đoạn gốc của rễ chuột mà ra. Rễ bàng bồ lan tứ phía 
chằng chịt khắp tầng đất mặt như ... mạng nhện. Cây 
càng lớn, phạm ví hoạt động của rễ bàng càng xa, có thể 
cách xa gốc đến ba, bốn thước và từ mặt đất xuống đến 
nằm, sáu tấc. Nhiệm vụ của rễ bàng là hút các chất bổ 
dưỡng trong đất để nuôi cây, giúp cây tăng trưởng mạnh, 
và đủ sức ra hoa kết trái khi đến Vụ mùa. : 

Chức năng của các rễ bàng rất quan trọng, vì vậy 
mỗi khi cân phải cày bừa, cuốc xới làm cô trong vườn 
điều, ta nên cẩn thận tối đa tránh làm đứt các rễ nhỏ này, 
bằng cách chỉ cày nông cuốc cạn mà thôi. 

Đồng ý rễ bàng nếu bị cuốc đứt vẫn sinh ra được rễ 


7 


mới, chứ. không như rễ chuột hễ bị đứt là Cựt luôn, nhưng 
đù sao cũng làm cho Cây bị mất sức một thời gian. 


Nếu tham lam muốn trồng được nhiều cây nên trồng 
khít, thì bên trên cành lá các cây cứ mọc vươn tới chồng 
chéo lên nhau tẳng tầng lớp lớp, đâu còn chỗ trống để 


tăng trưởng, để ra hoa kết trái ? Lợi đâu không thấy chỉ 
thấy cái hại trước mắt khá to. 

Cái lợi của việc trồng cây với khoảng cách đúng kỹ 
thuật là ở chỗ đó. 

Trở lại cây điều với vấn đề tưới nước, thật ra nói là 
không cân thiết cũng không đúng. 

Khi cây điều còn non, còn từ trong bầu ƯƠNg, còn 
nằm lại trong liếp ương, và trong hom giống mới được 


72 


_ Thường thì điểu được trồng vào giữa mùa mưa nên 
công việc tưới cây cũng có phần nhàn nhã. Chỉ những 
ngày nắng ráo mới tưới, và không những thế, nhà vườn 
còn cẩn thận làm giàn che nắng cho cây con khỏi bị ánh 
nắng trực xạ làm héo úa. Nói là giàn, nhưng chỉ đơn giản 
là những tàu lá dừa, những nhánh cây rừng rậm lá, hay 
những tấm phên, tấm nứa cắm hay dựng cạnh bên để che 
chắn ánh nắng chiếu thẳng vào cây con. 

Có thể nói việc "hạ thổ" cây điều vào mùa mưa là có 
sự tính toán khôn ngoan của nhà vườn. Mùa này mưa 
nhiễu đất ẩm lại mát trời, thích hợp cho sự sinh trưởng 
của cây con, lại đỡ tốn công tưới nước. 

Hết mùa mưa thì điều con đã bén rễ, cây đã mọc 
cao, tự sống được. Tuy vậy, những tháng đâu mùa nắng, 
người trồng vẫn phải tiếp tực tưới cho cây, cho đến khi 
cây con được sáu bảy tháng tuổi, chắc chắn hệ rễ của 
nó đã hoạt động hữu hiệu, đủ sức hút nước cũng như 
nhựa nguyên nuôi cây thì dù có 8ặp buổi trời nắng 
chang chang, chủ vườn cũng yên tâm mặc cho cây con 
tự sông... 

Trồng điểu nhắm vào mục đích "làm kinh tế", dù 
là kinh tế phụ cho gia đình, người ta cũng trồng cả vạt 
cá nương, ít thì cũng vài ba công, nhiều cũng từ vài 
ba mẫu trở lên, nên dù chỉ tưới cho Cây con trong năm 
bảy tháng đầu, lắm người cũng thấy ngán... 

Đề cập vấn để nước tưới đối với đời sống cây điều, 
cũng xin được trình bày thêm là điểu chỉ thích hợp với 
đất trồng có hai mùa mưa nắng rõ rệt trong năm, như khí 
hậu của Nam bộ vậy. Hơn nữa, lượng mưa trong năm 


73 


cũng phải ở mức độ vừa phải, trung bình từ 1000 đến 
2000mm là vừa. Mưa đạt tối thiểu nhất, chừng 500mm 
trung bình trong năm cây điều vẫn sống được, nhưng nếu 
lượng mưa càng cao hơn mức trung bình thì cây điều khó 
thích ứng. Đã thế, mùa mưa lại không được trùng với 
mùa đều trổ hoa ra trái, dù đó là mưa phùn nhẹ hột. Mưa 
như vậy sẽ làm hỏng sự thụ phấn của hoa, mùa điểu có 
thể bị mất trắng. 

Cũng vì lẽ đó nên cây điều không thể trồng được tại 
miễn Bắc nước ta, do mưa nhiễu, mà hai mùa mưa nắng 
lại không phân chia rõ rệt, tiết đông và xuân lại có mưa 
phùn, trời đã lạnh lại còn u ám. Trong khi đó, điều không 
chịu được lạnh và rất cần đến ánh sáng dồi dào, trung 
bình phải đạt được hai ngàn giờ mỗi năm mới tốt. 

Tuy điều là giống cây chịu hạn giỏi, nhưng trong 
mùa hạn hán nếu có sẵn nguồn nước tưới đồi dào, tạo hệ 
thống ống dẫn để đưa nước tưới đến khắp vườn, đến tận 
từng gốc cây, dù là mỗi tuần chỉ một đôi lần chắc chắn 
sẽ làm cho điều tươi tốt hơn, năng suất sẽ cao hơn... 


14 


BÓN PHÂN VƯỜN ĐIỀU 


Thời trước, đa số nông dân trồng điều của mình đều 
không đặt nặng vấn để bón phân vun gốc cho cây điều. 
Bước đầu, họ gieo hột hoặc đặt cây giống xuống hố trồng 
với vài xẻng phân bón ít ỏi "cho có lệ" rồi tưới sơ sịa 
trong một vài tháng đầu... Từ đó, trở về sau họ cứ mặc 
cho cây điều tự sống, và tất nhiên hễ chết cây nào thì họ 
chỉ việc trồng giặm vào đó một cây khác là xong. 

Trồng cây mà phân tro bón tưới nước như vậy thì 
cây làm sao tươi tốt được ! Nhất là trong giai đoạn mới 
trồng, nhất là còn là cây con, rất cần đến nước, đến phân 
để tăng trưởng mạnh. 

Như quí vị đều biết, trong năm đầu cây điều phát triển 
tán lá mạnh nhất so với các năm sau, vì vậy trong bước 
đầu này mà được sống trong môi trường sống tốt, lại được 
trồng đúng kỹ thuật, vườn điều sẽ sum sê tươi tốt biết bao. 

Thời trước, đa số nông dân không đặt nặng vấn đẻ 
bón phân cho điều, là do họ chỉ biết nhìn mặt lợi của vườn 

điều một cách phiến diện : 

— Có người trồng điều để... giữ đất : đất xấu phải bỏ 
hoang, nếu không trồng điều phủ kín thì ngại có người 
xấu bụng lấn chiếm đất của mình. Trồng điều chỉ đơn 
giản với mục đích như vậy thì... bón phân làm gì cho tốn! 


75 


— Có người trồng điểu để ... cải tạo đất : Đất trồng 
điều thường là đất đổi trọc, đất triển đốc, triển đổi mặt 
trơ sỏi đá lớm chởm. Nếu cuộc đất này phì nhiêu hơn thì 
người ta đã trồng cà phê, trồng tiêu, trồng cao su, hay 
trồng những giống cây ăn trái khác. Trồng điều trên đất 
xấu này là mong cải tạo lại đất. Đất càng xấu người ta 
càng trồng điều với mật độ dày, cách nhau khoảng bốn, 
năm thước một cây để lợi dụng tàn lá của chúng đan khít 
vào nhau mà phủ xanh đất đồi trọc, khiến đất trồng được - 
im mát; đã thế qua thời gian, vườn điều còn cung cấp cho 
đất một lượng phân hữu cơ khá lớn, đó là lớp lá già rụng 
xuống rồi mục nát thành phân. Một thời gian sau, khi đất 
đã phì nhiêu, môi trường sống đã thích hợp, thì "rừng" 
điểu này sẽ được thay thế bằng những giống cây trồng 
đạt mức kinh tế cao hơn. 

— Cũng cần để cập đến trong giai đoạn mà sản phẩm 
của điều ... chưa có đầu ra như trước đây năm bảy thập 
kỷ, người ta trồng điều chỉ lấy cây ... làm củi, lấy trái và ` 
hột để ... ăn chơi, thì bón phân tro làm gì cho vô ích ?! 

Chính vì phải trải qua bao nhiêu thế hệ người trồng 
qua hàng thế kỷ, cây điều vẫn bị... mất chân đứng so với 
nhiều loại cây trồng khác, nên nhiều người cứ trồng theo 
cách... đem con bỏ chợ, không chăm nom, không tưới 
bón, mặc cho nó trơ gan cùng mưa nắng ra sao thì ra... 

Chỉ những thập niên sau này, khi sản phẩm của 
điểu, bước đầu là hột điểu và nhân hột điều qua khâu 
chế biến được "lên ngôi", góp mặt trên thị trường xuất 
khẩu mạnh thì cây điều mới được người trồng quan tâm 
chú ý nhiều hơn. 


76 


Mọi người trước triển vọng do cây điều mang lại, 
đã dốc tâm, dồn sức cùng tiền của để đầu tư cho vườn 
điểu được phát triển mạnh hơn. Những phương pháp 
canh tác đúng với kỹ thuật mới đêu được chủ vườn đón 
nhận và triệt để áp dụng, như: chọn giống tốt, rồi bón 
phân, chăm sóc... nhất nhất mọi việc đều không đám 
lơ là như trước đây nữa. 

Trở lại vấn để bón phân cho cây điều, chắc ai cũng 
thấy là... không chịu tốn kém không được ! Đất đã 
dự định trồng điều là loại đất quá xấu, không thể trồng 
trọt cây khác được. Đất đã khô cần, lại nghèo nàn chất 
dinh dưỡng, mà muốn trồng điểu đạt được năng suất 
cao thì phải tăng lượng phân bón cho điều là chuyện 
cấp thiết phải làm ngay. 

Cây điều cần được bón phân đầy đủ và hợp lý trong 
các giai đoạn sau đây : 

— Lúc gieo hột, lúc ương cây : Hột điều giống 
được gieo trong bầu, trong giỏ, hoặc gieo ra liếp ương kể 
cả lúc giâm cành đều được sống trong môi trường phân 
tro đầy đủ. Trong bầu ương, trong liếp ương không phải 
chỉ có đất mà là đất trộn với phân chuồng hoai, phân rác 
mục, vốn là chất bổ dưỡng cần thiết cho sự phát triển của 
cây con. Nếu trong giai đoạn đầu này mà ta không trộn 
phân vào đất nuôi cây thì cây con không thể phát triển 
mạnh được; chúng không chết yểu cũng sống èo uột, 
chẳng khác nào trẻ sơ sinh bị suy dinh đưỡng vì thiếu sửa 
bú vậy. 

— Lúc đặt cây con vào hố trông : Hố trồng điều 
thường được đào với kích thước năm tấc khối. Trước khi 


77 


Bieo hột giống trực tiếp hoặc đặt cây non xuống hố trồng, 
thì trước đó một vài tuần, chủ vườn đã lấp đầy hố với 
lượng phân cần thiết để giúp cây con hút đẩy đủ chất bổ 
dưỡng cần thiết, hầu tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 
đâu. Phân bón lót này gồm có phân chuồng hoai và phân 
bổi, trộn chung với một phản lớp đất trên của mặt hố (đã 
băm nhỏ). Cái cách dùng cuốc bổ xuống vài lát để tạo 
thành cái hố nhỏ, rồi lấp vào đó một vài xẻng phân như 
cách trồng trước đây, không trách sao cây điều tăng 
trưởng chậm. 

— Bón phân hàng năm : Mỗi năm, ít ra một lần, 
Vào trước mùa mưa, ta nên cày bừa hay cuốc xới lớp 
đất mặt khắp vườn điều cho tơi xốp, vừa diệt cỏ vừa 
bón phân thúc và vun gốc cho cây. Nếu hàng năm được 
"hà hơi tiếp sức" như thế này thì vườn điều lúc nào 
cũng được sum sê iươi tốt, và chắc chắn sẽ đạt được 
năng suất cao. | 

Xét ra, sự tốn phí đó dù nhiều nhưng cũng không 
đáng là bao, khi so với mức thu hoạch hột hàng năm tăng 
nhiều hơn trước. Bỏ ra một mà thu về được hai, ba; mối 
lợi to lớn đó chẳng lẽ ta lại chê sao ? 

- Trong việc bón phân lót hàng năm cho vườn điều có 
thể dùng phân hữu cơ hoặc phân vô cơ cũng tốt. Với đất 
trồng đã được cải tạo tốt, cây trồng cũng tốt, thì mỗi gốc 
chỉ cần bón độ 600 grs urée, 500 grs lân và 200 BrS kaÏi 
là đủ. Thường thì cây mới trồng năm đâu bón ít, những 
năm kế tiếp số lượng phân hóa học được bón thúc nhiều 
hơn. Phân được rải mỏng trên khắp mặt đất, cách xa gốc, 
dưới dạng hòa vào nước tưới cũng được. 


78 


Ngay những quốc gia có sản lượng hột điều xuất khẩu 
vào hạng nhất nhì trên thế giới, từ lâu người ta đã áp dụng 
cách bón thúc cho vườn điều hàng năm, có nơi thực hiện 
đến hai lần : trước và sau mùa mưa, để giúp cây lúc nào 
cũng được tràn đầy nhựa sống cuối mùa trổ sai hoa, đậu 
được nhiều trái. 

— Tóm lại, dù cây điểu có khả năng chịu đựng được 
hạn hán, và không kén đất trồng, nhưng muốn có vườn 
điều tươi tốt, đạt được năng suất cao thì không gì tốt hơn 
là phải bón phân đây đủ cho từng gốc một. Trước đây, vì - 
nhiễu lý do khách quan hay chủ quan, nhiều người đã 
không quan tâm chú ý đến vấn để phân tro đầy đủ này, 
nên phần nhiều vườn điều mọc xác cơ, đến mùa mức thu 
hoạch thật là thảm hại. 

Về phân bón, đã là người chuyên sống vẻ nghề trồng 
da, chắc ai cũng phải tự lo liệu đây đủ cho mình để khi 
cần có mà dùng, chứ đâu phải mỗi thứ mỗi mua ! 

— Muốn có phân chuồng hoai thì phải lo thu gom 
các loại phân trâu bò, ngựa đê, gà vịt, heo... cộng với 
rơm rạ, cỏ khô ... chất đống lại với nhau ủ trong ba tháng 
cho thật hoai mới đem ra bón cho cây cối được. Phân 
được ủ trong nhà có mái lợp để che mưa nắng, bên dưới 
nên đất được nện kỹ, và chung quanh có phên che để 
mưa khỏi tạt. Ngoài ra, sát nhà ủ phân còn đào hố chứa 
nước phân từ đống phân ủ chảy ra. Nước phân này, hàng 
ngày được múc lên để tưới lên đống phân ủ cho đủ độ ẩm 
và nhờ đó mà phân sớm hoai mục. 

— Muốn có phân rác mục thì ta phải thu gom rơm rạ, 
rác rến, cỏ khô, xác mía, lá khô, cộng với phân gia súc, 


79 


đầu tôm xác cá, khô bánh dâu, tro bếp và câ đất vụn. 
Rơm rạ, xác mía, cỏ khô trước khi đem ủ phải được tưới 
ướt sũng nhiều lần trong ngày để chúng mêm dịu. Sau đó 
cứ một lớp rơm rạ đày khoảng ba mươi phân rải trên nên, 
thì bên trên đó là một lớp mỏng phân chuồng và các chất 
bổi phụ khác. Cứ thế mà chất dân lên cao ... Trên cùng là 
lớp đất vụn dày khoảng năm phân. Ủ phân rác cũng nên 
ủ trong nhà hay trong trại, bên trên có lợp mái để che 
mưa nắng, và bốn bên cũng phải có vách che kín để ngăn 
ngừa hơi nước từ đống phân ủ bốc hơi. Mỗi tuần ta nên 
dùng nước tiểu phân trâu bò, hoặc nước lã cũng được, 
tưới cho ướt đều đống phân ủ. Cứ ủ như vậy khoảng năm 
tháng ta dỡ vách che chung quanh ra để trộn đều đống 
phân và ủ chúng lại. Tháng sau đó phân đã hoai mục có 
thể đem ra sàng lại và dùng. 

Ủ phân rác còn có cách khác là đào hằm âm xuống 
đất, chung quanh đắp đất lén thành vách vừa cao vừa 
chắc, sau đó cũng sắp xếp các thứ phụ liệu như 
cách làm ở trên, kế đó là tưới cho đều khắp đống rác, 
trước khi dùng đất bùn và đất sét nhồi lại với nhau, 
thành một thứ vữa trét kín mặt hố lại. Ủ như vậy suốt 
năm sáu tháng thì rơm rác bên trong hẳm sẽ mục nát, ˆ 
tốt không kém phân chuồng. 

Trồng điều với điện tích nhỏ hẹp vài ba chục cây 
quanh vườn nhà thì không nói làm gì, chứ trồng hàng 
mẫu, hoặc năm mười mẫu thì số lượng phân bón lót bón 
thúc cho cây không phải là con số nhỏ. Vì vậy, tự mình 
tạo ra được nguồn phân bón đây đủ cho vườn cây quanh 
năm là đã tiết kiệm được một số tiền đáng kể. Phân hóa 


80 


học thì mua lúc nào cũng có, nhưng lại đắt tiền vì là phân 
nhập khẩu từ các nước khác về. 

Ngoài phân bón lót, bón thúc ra, ngày nay nhiều 
người trồng điều còn dùng loại phân sinh hóa hữu cơ để 
phun xịt trực tiếp lên lá tạo hiệu quả rất cao và nhanh mà 
- không tốn kém nhiều. 

_ Với phương pháp xịt phân sinh hóa hữu cơ thẳng 
vào lá sẽ giúp cây trồng hấp thụ phân một cách mau lẹ. 
Loại phân này được đánh giá là một tiến bộ kỹ thuật 
đang được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. 
Loại phân này có thể dùng xịt cho cây con, cây trưởng 
thành, cây sắp ra hoa hay thời kỳ có trái non. 

Hiện nay, tại nước ta, phân sinh hóa hữu cơ được 
bày bán với nhiều sản phẩm của các nước. Và nước 
mình cũng có nhiều cơ sở chế được loại phân này, như 
Công ty phân bón Sông Gianh chẳng hạn. Mỗi sản phẩm 
đều có bảng hướng dẫn tường tận để áp dụng cho từng 
loại cây trồng ... 


81 


CHĂM SÓC VƯỜN ĐIỀU 


'Việc chăm sóc vườn điều phải nói là công việc với 
nhiều đa đoan và không kém phảẩn nặng nhọc. Nếu ai 
xem thường công việc này, cho đó là việc không lấy gì 
làm cấp thiết phải giải quyết dưới dạng cập nhật hóa, thì 
người đó sẽ chuốc lấy sự thất bại! 

Những vườn điều đạt năng suất quá kém trước đây 
của ta, đa phân cũng là do người trồng không chịu (hay 
không biết ?) đầu tư chăm sóc chu đáo. Đó là chuyện 
chắc chấn ai cũng nhận ra. Theo cách trồng điều cổ lỗ 
trước đây thì không mấy ai nghĩ đến việc chăm sóc chu 
đáo cho vườn cả. Nếu có quan tâm thì cũng chỉ mấy 
tháng đầu, khi cây con vừa trồng xuống hố. Thời gian 
đầu này nhà vườn mới chịu khó tưới nước vô phân, vun 
gốc, nhổ cỏ... để giúp cây điều sớm bén rễ mà vươn lên... 
Sau đó, người ta cứ để mặc cho cây tự sống... 

Công việc chăm sóc vườn điều rất nhiêu khê, nhưng 
tựu trung cũng là những việc sau đây : 

— Chăm sóc cây ương : Đã là cây con còn nằm 
trong bâu ương, liếp ương, thì dù là giống cây gì cũng 
yếu ớt đễ chết cả, nếu không được bàn tay chủ vườn 
chăm sóc chu đáo. 


§2 


Đừng nói chí cảnh nắng táp mưa sa, mà chỉ cần một 
sự đụng chạm nhẹ thân cây cũng đủ gãy đôi do thân nó 
chỉ nhỏ bằng cái que và mềm như cọng bún ! Vì vậy, 
việc che chắn nắng mưa, gió bão và vun phân tưới nước 
cho cây con cần phải được quan tâm chú ý thường xuyên. 
Công việc đó tuy vất vả, nhưng chỉ qua ba bốn tuần 
đầu, khi cây con đã cứng cáp thì ta có thể xao nhãng 
dân được. 

— Trồng giặm kịp lúc : Cây điều con được đem 
trồng ra hố vĩnh viễn, tuy đã được hơn tháng tuổi, thân 
cao vài ba tấc, nhưng trổng xuống mười cây chắc gì đã 
sống được đủ cả mười ? Thường thì số cây hao hụt sau 
khi trồng được vài ba tuân đầu, chiếm khoảng mười phần 
trăm đã được đánh giá là thành công rồi. Chính vì lẽ đó 
nên khi trồng, ai cũng phải trồng vài ba cây để sau hy 
vọng chừa lại một cây mạnh mẽ nhất. 

Trồng cây con xuống hố xong là hàng ngày phải 
siêng năng lui tới để ... chăm lo sức khỏe cho nó. Việc 
tưới nước và nhổ cỏ dại quanh gốc là việc nên làm 
thường xuyên. Cỏ dại hễ thấy lú mắm lên là ta phải nhổ 
triệt hết, vì nếu để dây dưa cỏ sẽ tranh ăn hết chất màu 
trong đất với cây non. Những hố nào có cây con bị chết 
yểu ta nên kịp thời trồng giặm ngay vào đó một cây con 
khác. Nhờ đó mà vườn điểu sau này có sự tăng trưởng 
đều nhau. 

—— Kỹ thuật tỉa cành, tạo tán : Cây điều khi đã 
bén rễ thì ít khi chết yểu và lớn rất nhanh. Khoảng chừng 
một năm tuổi cây đã bắt đầu phát triển tán lá, nhờ đó mà 
qua thời gian vườn điều cứ rậm rạp thêm ra. 


#3 


Khi mới trồng ta thấy khoảng cách quá thưa, nhìn 
đâu cũng trống trải. Nhưng khi cây nào cành nhánh cũng 
vươn tỏa ra chung quanh, thì cơ hổ giữa các hàng cây 
không còn kẽ hở nữa. 

Trong điều kiện trồng với khoảng cách thưa, khoảng 
cách từ tám đến mười thước giữa hai cây thì các nhánh 
điều có đủ' không gian rộng mà thoải mái vươn dài ra đến 
bốn, năm thước với nhiều cành rậm rạp. Ngược lại, nếu 
trồng với khoảng cách dày thì các cành không đủ không 
gian để phát triển nên tán hẹp, cành ít và nhỏ, thân cây 
cứ phát triển mạnh về chiều cao. 


Kinh nghiệm cho thấy nếu cứ để mặc cho cành 
nhánh điều phát triển tự nhiên, có nghĩa là không có bàn 
tay uốn nắn, sắp xếp của người trồng, thì sau này vườn 
cây sẽ có năng suất thấp, không đúng với ý mình mong 
muốn. Vì lẽ cành nhánh của cây sẽ ít, lại có nhiều cạnh 
mọc khuất nên không công hiệu trong việc ra hoa kết trái 
sau này. Nhất là những cành mọc gần sát gốc, la đà sát 
mặt đất, do thường xuyên bị che khuất ánh sáng nên hoàn 
toàn mất khả năng ra hoa đậu trái ... Thế nhưng, những 
nhánh ở gốc mà cao khỏi mặt đất chừng năm sáu tấc trở 
lên thì nên để lại vì có khả năng trổ hoa. 

Vì vậy, chỉ những cây được tỉa cành, được tạo hình 
đúng kỹ thuật, giúp cây có bộ tán rộng với nhiều cành 
mọc đúng chỗ, hợp lý thì cây đó mới sai hoa nhiều trái. 

Với cách trông đúng kỹ thuật, mật độ thưa thì việc 
tỉa cành tạo tán không những thuận lợi mà còn đem lại 
kết quả tốt đẹp. Còn trồng với mật độ dày thì sẽ gặp 
nhiêu khó khăn trong việc sửa cành tạo tán. 


84 


Ai cũng biết, những cành nào được đón nhận nhiều 
ánh sáng thì cành đó sẽ có khả năng ra hoa đậu trái 
nhiều. Khi đó, chính những cành vươn lên trên ở phần 
giữa và phần đỉnh cây bao giờ cũng thu được sân lượng 
trái cao. Ngược lại, những cành bị che khuất, ánh sáng 
không rọi tới thì theo cách nói bình dân của một số nhà 
vườn, đó là "cành ăn hại", vô dụng, mùa nào cũng... điếc 
đặc không trổ được một chùm hoa nhỏ nào. Những cành 
này tất nhiên phải chặt bỏ, vì chúng là "gánh nặng" 
cho việc nuôi dưỡng của cây mà thôi. 

Tóm lại, công việc tỉa cành tạo tán nên bắt đâu từ 
khi cây được gần một năm tuổi. Và công việc này vẫn 
phải tiếp diễn trong nhiều năm kế tiếp ... © điều càng về 
sau công việc chăm sóc này có phần nhẹ hơn, ít hơn... 

Việc tỉa cành tạo tán trước đây nông dân mình ít 
người chú trọng đến. Họ đâu ngờ rằng công việc này lại 
khá hữu ích, có thể làm tăng năng suất của cây lên đến 
mức gấp rưỡi, gấp hai ... Ngày nay, bất cứ ai trồng điều 
cũng đều áp dụng kỹ thuật mới này, chứ không dám coi 
thường nữa. 

— Làm cỏ dại : Đất trồng điều thường là đất khô 
hạn, nghèo nàn chất đinh dưỡng đến nối cổ đại cũng 
không mọc lên được. Mà dù cô đại có mọc được trên đất 
này cũng chỉ được mấy tháng mưa, vì qua mùa nắng 
chúng cũng bị chết khô. Thế nhưng khi đất đã được cuốc 
xới, vô phân tưới nước rồi thì cỏ dại mới bắt đầu phát 
triển mạnh. Chỉ khi nào vườn cây khép tán phủ kín đất 
trồng - khoảng ba bốn năm Sau, thì nạn cỏ dại trong vườn 
mới tự tiêu diệt ! 


85 


Trong vườn điều cổ dại phát triển rất nhanh, nhất 
là trong sáu tháng mùa mưa. Chúng tranh ăn chất màu 
trong đất với cây, khiến sức tăng trưởng của cây điều 
bị trì trệ lại. 

Chỉ cần có một vài cơn mưa đầu mùa xuất hiện, cổ 
dại khắp vườn đã nhất loạt từ đất nẻ chui lên. Chúng mọc 
tràn lan, phát triển nhanh, chỉ tuần trước tuần sau đã xanh 
um khắp vườn! Do ai cũng biết cổ đại gây hại cho vườn 
cây, nhưng trừ tuyệt được chúng không phải là việc dễ. 
Hễ giẫy sạch đám này xong thì đám khác đã mọc lên 
không sao trừ tuyệt nổi ! Có điều may là qua mùa nắng 
thì chúng đều bị chết khô. Nhưng, việc này cũng thường 
gây ra sự bất lợi, vì nếu gặp phải mổi lửa, cả vườn điêu 
rộng lớn có thể bị thiêu rụi không sao cứu chữa được ! 
Chính vì lẽ đó nên ta phải diệt trừ cổ dại trong những 
ngày đầu mới lập vườn mới tốt ...Trong những tháng năm 
đầu khi cây điều còn non chưa khép tán đây đủ, nghĩa là 
tán lá chưa đủ sức che phủ khắp mặt đất trồng, thì đó là 
lúc cổ dại khắp vườn có cơ hội tốt để sinh sôi nảy nở 
mạnh. Trong lúc này mà nghĩ đến việc làm cỏ, dù là với 
phương tiện cơ giới cũng khó lòng làm xuể, vì chẳng lẽ 
mỗi tháng mỗi phải cày bừa 2? 

Cách tốt nhất là cày cuốc đất lên để trồng các loại 
họ đậu, hay tỉa bắp, trồng khoai sắn hoặc những cây ăn 
trái ngắn ngày khác. Nhờ vào tán lá cửa những cây này 
phủ xanh đất, lấn bớt đất sinh trưởng của cỏ dại nên nguy 
cơ giống ăn hại này cũng bớt lân đi. Mặt khác, hễ có 
trồng thì có chăm sóc, cứ mỗi ngày một ít, trong khi làm 
cỏ cho đậu, khoai, sắn, bắp, gặp cổ ta cũng nhổ bớt đi. 


8ö 


Để tiêu trừ cổ dại trong những năm đâu cho vườn 
điểu, có nhiều nhà vườn đã tính và đã thực hiện bằng 
cách trồng điều với mật độ dày, cách khoảng chỉ bốn hay 
năm thước, để qua một vài năm tán điều đã đủ sức che 
phủ hết mặt đất trồng, thì cô dại không còn cơ hội phát 
triển được... Kết quả cho thấy họ đã thành công trong 
mưu sự của mình, nhưng lại chuốc thảm bại cho việc tỉa 
cành tạo tán cho vườn điều đúng với kỹ thuật trồng trọt ! 

Họ nghĩ một cách đơn giản rằng, khi cây điều đã có 
tán rộng, họ sẽ bứng bỏ cách khoảng những cây trồng sai 
qui cách, để các cây còn lại có khoảng cách rộng rãi hợp 
lý. Nhưng, điều này đã vấp phải một sai lắm tai hại, vì 
cây điểu bất đầu tạo tán từ lúc được mười tháng tuổi trở 
đi. Do đó, nếu trước đây vườn đã trồng với mật độ dày 
thì, theo luật hướng động thuận, cây không dồn sức phát 
triển cành nhánh bể ngang mà chỉ phát triển chiều cao. 
Tán cây sẽ bị thu hẹp. Với một vườn điều mà sự phát 
triển không cân đối như vậy, không ai tài nào sửa đổi 
được cành nhánh của nó theo ý muốn để có lợi vẻ sau. Vì 
như quí vị đã biết, hình đáng của cây đã "đúc khuôn” như 
thế rồi, nếu sửa đổi lại thì chỉ còn cách ... cải tạo lại cả 
vườn mà thôi. Việc này chúng tôi sẽ trình bày ở phân sau 
hầu quí vị. 

— Vô phân vun gốc : Vô phân, vun gốc cho vườn 
điều là việc làm hàng năm, và nên thực hiện đúng định 
kỳ. Chẳng hạn, trước mùa mưa một tháng và sau mùa 
mưa một tháng. 

Vô phân ở đây có nghĩa là bón thúc cho cây, giúp 
cây tiếp nhận được nhiều chất bổ dưỡng hơn để tăng 


S7 


trưởng mạnh, để đến mùa tăng năng suất thêm. Việc vun 
gỐC cũng vậy, nhằm vào việc diệt cổ đại tranh ăn chất 
mầu của cây; đồng thời tạo cho gốc được im mát, giữ thế 
đứng vững chắc. 

Đây cũng là việc mà trước đây ba bốn mươi năm ít 
người trồng điều chịu lưu tâm chú ý đến. Nhiều người cứ 
đơn giản nghĩ rằng cây điều tự nó đã đủ sức mạnh để càn 
lướt tất cả mọi trở ngại mà vươn lên, cho nên không cần 
thiết phải vô phân vun Đốc cho chúng, như cách trồng 
Các giống cây ăn trái khác ! Tất nhiên, ai nghĩ như Vậy là 
lâm to. 

Kinh nghiệm chọ thấy những vườn điều được chủ 
vườn chăm sóc'chu đáo theo cách này đều tăng trưởng 
mạnh, và còn có khả năng kháng bệnh cao. . : 

— Theo dõi sức khỏe của cây : Vườn điều thường 
quá rộng lại lắm cây cao bóng cả, mà bước chân người 
trồng cũng đâu phải ngày nào cũng lui tới khắp vườn để 
chăm sóc, nhất là những tháng ngoài mùa thu hoạch, cho 
nên đây là môi trường sống tốt của các loài sâu bệnh, 
Mặt khác, bản thân cây điều tuy mạnh mẽ nhự vậy nhưng 
nó cũng bị nhiều loài sâu bệnh tấn công, từ lá, thân, rễ, 
hoa, trái... 

Chính vì vậy, chủ vườn nên thường xuyên theo dõi 
sức khỏe của cây, để nếu cần thì chăm sóc kịp thời, 
Những cành lá bị khô, những cây bị "chết đứng” cần phải 
tìm hiểu cặn kẽ nguyên do, và sau đó chặt bỏ ... 

Tóm lại, trồng điều, công việc chăm sóc không giản 
đơn và cũng không nhẹ nhàng như nhiều người lầm 


$8 


tưởng, Cây tuy có khả năng ưu việt (không kén đất, chịu 
hạn giỏi) nhưng ta khêng nên chỉ dựa vào bao nhiêu đó 
mà cả tin rằng không cần bỏ công chăm sóc cây điều vẫn 
sống mạnh được ! Hãy nhìn vào vườn điều trong những 
tháng mưa, ta thấy cỏ dại mọc ngút ngàn, có nơi cỏ mọc 
cao, hơn thước thì mới thấy được rằng số lượng phân mà 
ta đã bón vào đất để tạo thêm sức sống cho vườn điều thì 
đã bị rừng cỏ dại kia "cướp" mất gần hết rồi ! Mà việc 
chăm sóc đâu phải chỉ có mỗi một việc trừ tuyệt cổ dại 
thôi đâu ... 


89 


MÙA THU HOẠCH HỘT ĐIỀU 


Điểu là giống cây ăn trái có chu kỳ kinh tế dài ngày, 
có thể thu hái trái đến ba mươi năm, nếu vườn cây được 
chăm sóc chu đáo. 

Thông thường mới trồng được hai năm, có trường 
hợp sớm hơn, điều đã bắt đầu cho trái đầu mùa, nhưng 
đó là những "trái bói" ít ỏi, Qua mùa thứ hai, sản lượng 
trái tăng lên gấp ba bốn lần năm trước. Và những năm kế 
tiếp, mức thu hoạch càng cao dân lên... 

Thời kỳ thu hoạch trái cao điểm nhất là giai đoạn 
cây được bảy tám năm tuổi đến hai mươi năm tuổi. Và, 
những năm sau đó, sản lượng trái hàng năm sẽ ít dần vì 
cây đã bước vào thời kỳ già cỗi. 

Như quí vị đã biết, cây điều ra hoa vào mùa nóng. 
Hễ năm nào gặp nắng tốt, trời quang mây tạnh thì càng . 
được mùa điểu. Trái lại, lúc điều trổ hoa mà bất chợt gặp 
vài cơn mưa, thậm chí chỉ là mưa phùn hay sương nặng 
hột, hoặc bầu trời nhiều ngày u ám lạnh lẽo thì coi như 
mùa điều năm đó bị thất bát nặng. 

Ở các tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, vùng được coi 
là có khí hậu thích hợp nhất đối với trồng cây điều, thì 
mùa điều trổ hoa vào địp trước Tết Nguyên Đán một vài 
tháng, có năm kéo dài đến hết tháng Giêng. Còn tại các 


90 


tỉnh duyên hải Trung bộ trở ra đến Quảng Nam - Đà 
Nẵng thì điều trổ hoa muộn hơn. : 

Vào dịp cuối năm, khi nhìn vào vườn điều thấy các 
cây đều rụng hết lớp lá cũ và thay vào lớp lá mới tươi 
tắn, thì mọi người biết chắc là điều sắp trổ hoa. Từ lúc 
hoa nở cho đến ngày trái chín, thu hoạch được phải mất 
khoảng hai tháng. 

Điều ra hoa rất nhiều, chùm nào sai có thể đếm được 
vài trăm hoa, nhưng trong đó đa số là hoa đực, hoa lưỡng 
tính chỉ là số ít. Hoa đực mang túi phấn, và những phiến 
phấn li tí này sẽ vương theo gió hoặc nhờ côn trùng làm 
trung gian đem đến vòi noãn để làm việc thụ phấn. Do 
hoa lưỡng tính quá ít, nên sau giai đoạn thụ tinh, số trái 
đậu trên mỗi chùm thường chỉ được năm bảy trái mà thôi. 
Có chùm chỉ đậu được vài ba trái ! Đã thế, nhiều cây còn 
bị mắc chứng rụng trái non. Có người cho đây là một thứ 
bệnh, nhưng vẫn chưa ai xác định được đó là bệnh gì ? 
nguyên nhân do đâu ? 

Sau giai đoạn thụ tính, ta thấy hột điều bắt đầu hình 
thành và lớn dẫn lên. Nhìn vào chùm điều ta thấy chỉ 
lũng lắng toàn là hột không thôi. 

Hột điểu (chính là trái điểu, vì phản mà ta quen 
miệng gọi là trái, chính là ... trái giả) có hình quả thận, 
khi còn non lớp vỏ bên ngoài hột màu xanh lợt, và khi 
hột già thì vỏ trở nên màu nâu ửng xám. 

Người có kinh nghiệm, chỉ cần nhìn qua màu sắc 
bên ngoài của vỗ hột cũng đoán được chính xác hột còn 
non hay đã già. Còn với người chưa kinh nghiệm thì điều 


9Ị 


này rất dễ lầm lẫn, vì cứ thấy chúng ... sàn sàn loại như 
nhau. Vì đôi khi cảm trên tay một hột điều to phồng, 
trông đã to hết cỡ, lại khá nặng, nhưng khi tách ra thì 
mới thấy cái hột đó chưa đạt đến độ già. Hột chưa già thì 
dù bên ngoài vỏ hột có vẻ rắn chắc, nhưng nhân hột bên 
trong chưa săn cứng, còn nhão nhẹt. 

Do điều ra hoa không đồng loạt, dù là hoa trên 
cùng một cây. Thậm chí trong cùng một chùm hoa mà 
có hoa nở sớm hoa nở muộn, thời gian chênh lệch có 
thể đến ba bốn ngày. Vì vậy, mùa thu hoạch điều nhiều 
khi kéo dài đến hơn tháng vẫn chưa xong. 

Mấy ngày đầu thì trái chín lai rai, có cây chỉ chín 
mươi lăm trái một ngày. Sau đó, mới tới thời kỳ chín rộ 
đến nỗi hái khống kịp, cứ mặc cho trái chín rục trên cây 
rồi tự rụng xuống đất, ta chỉ có việc sáng chiểu đi thu 
nhặt về mà thôi. 

Sau giai đoạn trái chín rộ, còn có những hoa thụ phấn 
muộn màng trái mới chín sau, nên ta phải hái lai rai cho 
đến hết. 

Hái điều, có thể hái bằng tay, hay hái bằng lông với 
cây sào dài để giữ trái được nguyên không bị giập. Hái 
bằng tay đối với những trái năm đúng tâm tay với của 
mình. Còn hái bằng lồng là hái những trái ở trên cao. 

Trong nhừng vườn điều lâu năm, các cây đã có chiều 
cao mươi thước trở lên thì việc thu hoạch trái không thể 
dùng lối thủ công được, vì ai hơi sức đâu mà leo trèo từ 
cây này sang cây khác trong cả vườn cây bạt ngàn như 
rừng này ! Chỉ còn cách chờ cho trái chín rục trên cây rồi 
tự rụng xuống ... 

92 


Nếu tự hái, ta nên chọn những trái thật chín, và 
dứt khoát chừa lại những trái còn non. Trái chín là trái 
đa láng lẫy, căng phỏng. Chỉ có trái chín phẩm chất 
nhân hột của nó mới có giá trị dinh dưỡng cao. Ta 
không nên vì tiếc công, vì hám lợi mà vội hái những 
trái điểu chưa đến độ chín mùi, vì hễ trái chưa già thì 
nhân hột còn trương nước, sau khi chế biến sẽ giảm 
mất trọng lượng khá nhiêu. 

Tốt hơn hết, nên để trái chín rục trên cây và tự rụng 
xuống cho ta lấy hột. 

Sau khi tách hột điều ra khỏi trái, ta rửa sạch bụi đất 
rồi đem phơi khô trong vài ba nắng. Kế đó dôn vào bao 
và cất vào nơi khô ráo là được. 


93 


CẢI TẠO VƯỜN ĐIỀU 


Cải tạo vườn điều ? Việc làm này không mới, vì 
nông dân mình cũng đã từng áp dụng từ lâu, Nhưng, cải 
tạo như thế nào, bằng cách nào cho có nhiều lợi, mới là 
điều đáng nói. 

Trường hợp nào nên cải tạO Vườn điều? _ 

Chữ "cải" ở đây có nghĩa là sửa đổi. Chữ "tạo" có 
nghĩa là gây dựng nên. Cải tạo là đem cái đã cũ để sửa 
đổi lại cho mới. Nhự Vậy, cải tạo vườn điều là biến đổi 
vườn điều cũ với năng suất quá kém, trở thành vườn điều 
mới có năng suất cao hơn, 

Vườn điều, nếu từ đầu được trồng đúng kỹ thuật nhự 
chọn giống tốt, nhự trồng với khoảng cách hợp lý, như 
được bón tưới và chăm sóc chu đáo ... thì chỉ trồng một 
lần mà ta được thu lợi đến suốt ba bốn chục năm liền. 
Ngược lại, từ đầu trồng sai kỹ thuật, thì đôi khi nó không 
còn mang danh là vườn Cây ăn trái nữa, mà là một ... đám 
rừng vô giá trị, không đem lại lợi lộc gì, 

Những vườn điều như vậy, cần phải được cải tạo lại 
để tăng năng suất mà hướng lợi. 

Thường thì người ta cải tạo lại những vườn điều 
thuộc đạng sau đây : 


94 


1, Vườn điều đã trồng lâu năm, trên mười năm, 
nhưng do từ đầu không chăm lo bón tưới đầy đủ 
nên năng suất quá kém. 

2. Vườn điều chưa già cỗi, nhưng trước đây trồng 
với mật độ dày, khoảng cách giữa hai cây chỉ 

._ bốn năm thước nên tán hẹp, ít trái. 

3. Vườn điều chưa già, khoảng dưới rnười năm tuổi, 
nhưng giống xấu, trái ít, hột nhỏ. 

4. Vườn điều bỏ phế lâu năm không chăm sóc, không 
bón tưới, mặc cho cỏ dại mọc đầy nên vườn cây 
thiếu chất bổ dưỡng để sống... 

Những vườn điều thuộc dạng "bỏ thì thương vương 
thì tội" như vậy, chỉ còn cách cải tạo lại đúng với kỹ thuật 
trồng trọt mới đem lại lợi lộc cho nhà vườn mà thôi. 

Việc cải tạo vườn điều cũ thành mới có nhiều cách 
khác nhau. Và cũng tùy theo tình trạng của từng vườn ra 
sao mà áp dụng phương pháp cải tạo hợp lý để đem lại 
lợi lộc nhiều hơn. 

Xin đơn cử vài ví dụ : 

— Trường hợp vườn cây chưa già, nhưng từ đầu 
trồng nơi đất quá xấu lại thiếu phân, sau này lại không 
bón thúc, thiếu chăm sóc thường xuyên dẫn đến việc 
năng suất kém, thì chỉ còn cách cưa cây để ghép chôi 
mới. Sau đó cày xới khắp diện tích đất vườn lên để bón 
phân vào đây đủ giúp cây bồi sức mà tăng trưởng mạnh. 

— Trường hợp vườn điều trước đây trồng với mật độ 
dày, cây phải chen chúc vào nhau mà sống nên chỉ vươn 
lên chiều cao, tán lá hẹp nên năng suất quá kém : phải 


95 


cưa cây gần sát phần gốc để ghép cành. Chỉ giữ lại những 
gốc nào nằm vào vị trí hợp lý (có khoảng cách từ 8 đến 
10 thước), những gốc chen vào giữa phải được bứng bỏ. 
Cây phải trồng với mật đô thưa để khi lớn lên cành 
nhánh của chúng có đủ khoảng trống mà vươn rộng ra 
được. Cây mọc với tán lá hẹp không thể cho nhiều trái. 

— Vườn điều trồng với giống xấu, cũng phải cưa thân 
mà giữ lấy gốc. Sau đó lựa cành của cây cao sản ghép vào 
đó để cây mới sai hoa nhiều trái hơn. 

— Vườn điều năng suất kém do bỏ phế lâu năm 
không chăm sóc, không tưới bón, cũng nên cưa bỏ để 
giữ gốc ghép cành. Sau đó cải tạo đất đai lại từ đâu 
vẫn được. | 

Như vậy, trong việc cải tạo vườn điều cũ sinh lợi 
kém thành vườn mới có năng suất hứa hẹn cao hơn, đa 
phần là phải cưa bỏ cây cú để ghép cây mới. Xin lưu ý là 
cưa chứ không nên chặt, như vậy mặt cắt của gốc mới 
bằng phẳng và nhẫn được. Ai cũng biết cây điêu khoảng 
trên dưới mười năm tuổi gốc nó đã khá to, đường kính 
vài ba tấc trở lên, nên chỉ có cách dùng cưa mới tạo được 
mặt cắt nhãn và giữ được phần vỏ ở gốc nguyên vẹn 
được. Nếu dùng dao hay búa mà chặt thì thế nào vỏ cây 
ở gốc cũng bị bong mà mặt cắt thế nào cũng lởổm chởm 
chứ không bằng phẳng được. 

Việc cải tạo lại vườn điều, nên tiến hành những việc 
sau đây : : 

— Cưa gốc : Tất cả cây trong vườn đều phải cưa đồng 
loạt, và chỉ chừa lại đoạn gốc khoảng hai tấc mà thôi. 
Cách cưa như đoạn trên đã nói phải tạo mặt cắt cho nhẫn 


96 


và không làm bong vỏ cây (một vài mảng nhỏ thì được). 
Cưa xong, nên dùng sulfat đồng hoặc vôi quét lên khắp 
mặt cắt để ngăn ngừa nấm bệnh xâm nhập. Việc cwa gốc 
nên tiến hành đầu mùa mưa. Tất cả cành nhánh Đã cưa 
xuống nên dọn sạch. 

. — Tạo lại khoảng cách ; Nếu trước đây vườn được 
trồng với mật độ hợp lý thì các gốc cứ để y nguyên. Ngược 
lại, nếu trước đây cây được trồng với mật độ dày thì đây là 
cơ hội tốt để cho ta tạo lại khoảng cách giữa những cây 
gần nhau cho đúng kỹ thuật. Khoảng cách đó ít lắm cũng 
là 8 m giữa hai cây. Những gốc chen vào giữa nên bứng bỏ 
đừng tiếc. 

— Cải tạo đất vườn : Nên cày bừa cuốc xới kỹ tầng 
đất mặt khắp vườn điều để đất được tơi xốp, thông 
thoáng, đồng thời tiến hành việc diệt sạch cổ dại và bón 
thúc với số lượng hợp lý phân hữu cơ chung quanh 
những gốc giữ lại để cải tạo. Việc làm này tuy có tốn 
kém, nhưng không nên ... hà tiện, vì hà tiện như vậy là 
không đúng chỗ. Hơn nữa sự tốn phí này cũng không 
đáng bao nhiêu so với lợi lộc do vườn cây tươi tốt sau 
này mang lại. 

— Xử lý chỗi non : Gốc cây già dù bị cưa gần sát đất, 
nhưng sức sống của nó vẫn mãnh liệt. Bằng chứng là chỉ 
một thời gian bốn năm tuần sau đó có nhiều chồi non mập 
mạnh nảy ra. Chờ cho những nhánh mới này vươn cao 
chừng vài tấc, ta lựa ra vài ba nhánh khỏe nhất giữ lại làm 
gốc ghép, còn những nhánh khác nên dùng dao bén chặt 
bỏ. Sau này, vẫn có thể còn những nhánh khác nảy ra, ta 
cũng nên chặt bỏ hết để cây dồn thức ăn nuôi dưỡng những 
nhánh ta cố tình giữ lại để ghép sau này mà thôi. 


07 


— Ghép cành mới : Mấy chỏi gốc Biữ lại, ta nên 
chọn đoạn gốc đài chừng vài mươi phân để làm gốc ghép. 


Khi biết chắc việc ghép cành thành Công, mỗi gốc ta nên 
chọn một cành mạnh khỏe nhất để chừa lại, còn những 


Vườn điêu được cải tạo này được đánh giá là một 
Yườn điểu mới với cách trồng đúng kỹ thuật. Nếu được 
chăm sóc tốt Cây sẽ có nẵng suất.cao, vì nó được thừa 
hưởng những đặc tính tốt của cây mẹ (qua cành ghép), 


98 


PHẦN KẾT 


Đặc tính quí nhất của cây điều đối với người trồng là 
không kén đất trồng. Với loại đất xấu khô cằn đến đỗi 
ngay cổ đại còn mọc không được mà cây điều thì vẫn 
tươi tốt. Nếu đem trồng lên đất bạc màu cơ hồ cạn kiệt 
chất dinh dưỡng, không trồng được các giống cây khác, 
nhưng cây điều vẫn tô ra thích hợp. Chúng không những 
sống khỏe mà đến mùa còn trổ hoa đậu trái rất nhiều. 

Nhìn cây điều tươi tốt giữa nơi "đồng khô cỏ cháy” 
nắng táp sạm da, nhiều người cứ tưởng như giống cây 
này có một sức mạnh tiểm ẩn ở bên trong, nên nó mới 
"trụ" vững được trong môi trường sống quá khắc nghiệt 
này được. 

Dù sao thì đây cũng là giống cây quí đối với ta, khi 
những vùng đất quá xấu đang bỏ hoang của ta chỉ thích 
hợp với cây điều lại còn quá nhiều; từ Đà Nẵng trở vào 
tỉnh nào cũng có. 

Đã thế, đa số những vùng đất bỏ hoang khô cần sỏi 
đá này lại có khí hậu thích hợp với cây điều, đó lại là 
chuyện đáng mừng hơn nữa. 

Tuy cây điều không kén đất, nhưng với khí hậu thì 
phải thích hợp cây mới sống được. Điêu đòi hỏi môi 
trường sống có hai mùa mưa nắng phân biệt, không có 


99 


mùa lạnh, không có mưa phùn và trời tháng nào cũng 
quang đãng. Mặt khác, phải được hấp thu lượng ánh sáng 
đổi dào, trên hai ngàn giờ mỗi năm mới tốt, và mùa điều 
trổ hoa phải trùng vào mùa nóng ... 

Chính vì phải có khí hậu thích hợp mới trồng được 
điều, nên nước ta còn nhiều vùng đất hoang hóa chưa 
trồng được cây gì như ở Bắc Trung bộ trở ra, vẫn đành 
phải bỏ trống ! 

Như vậy chỉ có khí hậu ở Nam bộ, nói đúng ra là từ 
Quảng Nam trở vào mới thích hợp với cây điều mà thôi. 
Thế nhưng, tại sao từ trước đến nay đa số nông dân mình 
trồng điều đều gặp thất bại nhiều hơn là thành công ? 

Đó là một câu hỏi khiến nhiều người bàn khoăn 
nhưng thiết nghĩ cũng không khó khi tìm ra câu trả lời. 
Sự thất bại này bắt nguồn từ nhiễu nguyên nhân : chủ 
quan có mà khách quan cũng có. Đại loại : 

— Độ nửa thế kỷ trở về trước, người mình trồng điều 
không nhằm mục đích kinh tế từ cây điều mang lại; 
người ta trồng điều chỉ để lấy hột... ăn chơi chứ đâu có ' 
bán buôn gì ! Nói đúng ra thời trước trồng điều là để giữ 
đất, để cải tạo đất... thế thôi. Mãi từ nửa thế kỹ gần đây, 
hột điều mới bắt đầu có đầu ra, nhưng là đầu ra hạn hẹp 
của thị trường nội địa (bán cho các lò bánh kẹo của 
người Hoa), chứ chưa có thị trường xuất khẩu mạnh như 
ngày nay ! Chính vì lẽ đó nên ít ai chịu đầu tư đúng mức 
cũng như dồn sức gia công chám sóc tốt hơn cho vườn 
điều của mình. 


100 


— Mặt khác, do không có trong tay tài liệu hướng 
dẫn đúng đắn mà chỉ ứng dụng theo phương pháp riêng, 
hoặc học hỏi kinh nghiệm của những bè bạn chung 
quanh, nên không mấy ai nắm bắt được phương pháp 
trồng điều đúng kỹ thuật ! Người ta cứ trồng theo ... nhu 
cầu trước mắt của mình : như trồng để phủ xanh đổi trọc, 
như trồng với mục đích cải tạo môi trường sống, trông để 
giữ đất khỏi bị xói mòn v.v... Và vì thế mới thấy không 
cần thiết trong việc chọn lựa giống tốt, cũng như trong 
việc học cách thức trồng sao cho đúng kỹ thuật hiện đại 
để có lợi nhiều. 

Tất cả những điều tệ hại đó đã tạo nên những vườn 
điều bạt ngàn thoái hóa, năng suất quá thấp một cách 
đáng tiếc và uống phí. Bây giờ, khi đã nhận thức ra được 
những sai lầm thì mọi chuyện đã quá muộn màng ! 

Một thực tế đáng buồn là những vườn điều thuộc 
dạng thoái hóa này hiện nay còn vương lại khá nhiều ở 
nhiều nơi, mà muốn cứu văn tình hình thì chỉ còn có cách 
gấp rút cải tạo lại theo kỹ thuật canh tác mới. Tất nhiên, 
thực hiện được điều này sẽ gây cho chủ vườn ít nhiều tốn 
kém, và một đôi năm chờ đợi, thế nhưng so với lợi lộc do 
vườn điều mới đem lại thì sự tốn kém đó cũng không đáng 
là bao ! 

Ngày nay, hột điều là mặt hàng xuất khẩu mạnh của 
nước ta, cho nên ta cẩn gấp rút chấn chỉnh lại phương 
pháp trồng trọt cho đúng với kỹ thuật mới, nhất là đối 
với những vườn điều tân tạo. Đồng thời, chủ vườn nên 
bình tĩnh đầu tư công sức, tiên của để mở rộng thêm diện 
tích trồng điều nhiều hơn nữa... 


tÓI 


Việc cần làm trước mắt là nên cải tạo giống, vì đây 
là yếu tố chính để quyết định cho sự thành công mà trước 
đây ta không hề chú ý đến nên mới gặp thất bại triển 
miên. Giống có tốt cây mới đạt được năng suất cao, và 
mới cho sản phẩm tốt để đáp ứng đúng mức được với yêu 
cầu của thị trường trong và ngoài nước. 

Điều này thì chắc không còn ai nghi ngờ nữa. Vườn 
điều đem lại năng suất cao thì nhà nông nào lại không 
ham. Thế nhưng, vẫn bao nhiêu đó thôi thì vấn chưa đủ. 
Điều đòi hỏi hơn nữa là chất lượng của phần nhân hột 
bên trong có đạt được đúng chuẩn cấp quốc tế đối với thị - 
trường các nước hiện nay hay không. Và đây mới là điều 
đáng lo. 

Dù thu hoạch được nhiều, nhưng phẩm chất nhân hột 
lại không đúng cấp chuẩn do thị trường quốc tế qui định 
thì đó chưa phải là chuyện đáng mừng, vì nếu có bán 
được thì phải chịu giá thấp. 

Thời nào cũng vậy, qui luật của thương TT là 
"tiên nào của nấy", chỉ có hàng tốt đúng chất lượng mới 
bán được giá cao mà thôi. 

Trước đây đa số người trồng điểu của ta không mấy 
ai biết được chuyện này, nhưng nay mình đã xuất khẩu 
được hột điểu đến nhiều nước thì ... mới thấy đây chính 
là việc "sống còn" của nghề trồng điều. Hàng không đủ 
chuẩn thì làm sao thu được giá cao ! 

Cũng mang danh một nước trồng điều có hạng trên 
thế giới, cũng tìm được một thị trường xuất khẩu như 
người ta, nhưng sân phẩm của người do tốt nên bán được 


102 


giá cao, lại được săn đón, ưa chuộng, còn mặt hàng mình 
cấp thấp nên phải bán giá hạ... Việc này, chắc mọi người 
trong chúng ta ai cũng phải suy nghĩ. Việc tạo giống mới 
có nhiều ưu điểm về chất lượng hột để đáp ứng đúng mức 
thị trường xuất khẩu chắc chắn phải là việc "cẩn phải làm 
ngay”. Ai còn so đo, còn chân chừ suy đi tính lại, chắc 
chắn người ấy sẽ còn gặp thảm bại dài dài. 
Hiện nay ta mới xuất khẩu nhân hột điểu sang nhiều 
nước, mà tiêu chuẩn của thị trường để ra lại khá gắt gAO, 
phân loại minh bạch tốt xấu, và thứ nào có giá thứ nấy. 
Được biết theo tiêu chuẩn của Ấn Độ, quốc gia được coi 
là xuất khẩu hột điều đứng thứ nhì, thứ ba trên thế giới, 
thì nhân hột điều được chia làm sáu iuại và 24 cấp : 
Về loại thì theo thứ tự từ tốt đến xấu, có sáu loại sau 
đây : 
- Loại nhân nguyên, mang ký hiệu W. 
- Loại nhân nguyên vàng, mang ký hiệu SW. 
~ Loại nhân nguyên cháy sém, mang ký hiệu SSW 
- và DW. 
- Loại nhân vỡ, mang những ký hiệu B, S, LWP, 
SWP và BB. 

~ Loại nhân vỡ cháy sém, mang những ký hiệu SB, 
»Š và SSP. 

- Loại nhân vỡ vụn, mang những ký hiệu SPS, DP, 
DSP DB và DS. 

Với loại nhân nguyên, mang ký hiệu W được coi là 
loại tốt nhất, vì nhân sau khi chế biến vẫn còn nguyên 
vẹn, không bị bể hay sứt mẻ một chút nào, và có màu 


103 


trắng. Loại này cũng theo ký tự tốt xấu mà có 8 cấp như 
sau ; Wi80 - W210 - W240 - W280 - W310 - W320 - 
W400 - W450 và W500. 

Xin được giải thích, những con số nằm sau ký hiệu 
W, như số 180 chẳng hạn, có nghĩa là trong một pound 
(đơn vị đo lường tiêu chuẩn về trọng lượng của các nước 
Anh, Mỹ tương đương với 450 grs) có 180 hột nguyên. 
Còn cấp W500 có nghĩa một pound đếm được đến 500 
hột nguyên ... 

Điều này cho ta thấy, muốn hột điều xuất khẩu đạt 
được loại nhân nguyên W180 để thu về giá bán cao nhất 
không phải là chuyện dễ ! 

Qua những điều vừa trình bày cho chúng ta thấy việc 
cải thiện giống tốt cho các vườn điều tương lai là việc 
thiết cần và cấp bách phải được áp dụng ngay. Thị trường 
lúc nào cũng khắt khe đòi hỏi nhân hột phải vừa to, vừa 
có chất lượng thật tốt, lại phải chế biến thật khéo, như 
không để vàng, không để cháy sém, không bị sứt mẻ, vỡ 
vụn... Có làm được như vậy ta mới giữ vững thị trường, 
và mới làm giàu được với cây điều. 

Vẻ việc tuyển chọn giống tốt, hiện nay đa số chủ 
vườn cũng chỉ áp dụng theo phương pháp mà chúng tôi 
đã trình bày ở phần đầu sách, là chọn cây mẹ mang phẩm 
chất thật tốt, sau đó nhân giống theo hai cách vô tính và 
hữu tính để có cây con giống đúng chuẩn mà trồng. 

Ngoài ra, cũng nên cấp bách canh tân hóa kỹ thuật 
chế biến nhân hột điều xuất khẩu, sao cho đạt được chất 
lượng thật tốt như thị trường quốc tế đòi hỏi. 


!04 


Điều mà ai cũng biết, hễ nói đến thị trường là phải 
nghĩ đến sự cạnh tranh. Mà đã cạnh tranh thì bao giờ 
cũng ráo riết và không có sự khoan nhượng. Muốn vậy, 
phải bằng mọi cách, ta cố tạo cho được phân thắng lợi : 
về mình, nhưng trước đó, cần phải "biết mình biết 
người” đã. 

_ Còn một điều quan trọng nữa cần phải để cập đến 
nữa là người trồng điều nên tự luyện cho mình đức tính 
tự tin cao, lúc nào cũng đặt sự tự tin vào tương lai xán lạn 
của ngành nghề mình đang theo đuổi, như vậy ngành 
nghề mới tươi sáng hơn, và mình mới mong có cơ hội gặt 
hái được nhiều thành công hơn. Điều là cây ăn trái lưu 
niên, khổ công đầu tư trong một vài năm đầu mà hướng 
thụ dài dài đến mấy chục năm sau mới dứt. Chuyện này 
thì ai trồng điều cũng thừa biết, thế nhưng trước đây đã 
có mấy người chịu kiên tâm trì chí lo tu bổ cho vườn điều 
của mình đến nơi đến chốn đâu ! 

Trong lúc thị trường xuất khẩu nhân hột điều chưa 
ổn định, nhất là trong những năm đầu, nhiều chủ vườn đã 
tỏ ra hoang mang trước giá cả hột điều lên xuống bất 
thường khi trồi khi sụt, nên nhiều người đã xin lỗi, vội vã 
trong những quyết định nông nổi là thẳng tay cưa bó 
vườn điều đang khai thác của mình để ... lấy đất trồng 
các loại cây dài ngày khác như cà phê, cao su chẳng hạn 
.. Để rồi, một ngày nào đó khi hột điều "lên ngôi" họ lại 
ăn năn tiếc rẻ ! Chính những hành động nông nổi thiếu 
suy nghĩ chính chắn này mà ngành nghề trồng điều của 
nước ta mới chậm phát triển. 


105 


- Tóm lại, với nghề trồng điều, quả là thiên nhiên đã 
ưu đãi nhà nông ta quá hậu : đất hoang hóa dư thừa còn 
đến bạt ngàn, đã có cơ hội tốt để trưng dụng đến. Số đất 
khô cần tưởng như bổ đi, nhờ cây điều đã trở thành tấc 
vàng, tấc bạc. Trong khi đó khí hậu nước ta nhiêu vùng 
lại quá thích hợp đối với đời sống cây điều ... Bao nhiêu 
đó cũng đủ cho ta có quyền tự tin vào triển vọng hết sức 
tốt đẹp về một ngành trồng trọt này, còn rực sáng trong 
tương lai ... 

Viết tại Đông Sổ, Bình Dương, 1999 
VIỆT CHƯƠNG 
NGUYỄN SÔ 


106 


Mục lục 


it: tt 

- Phần mở đầu h) 
- Lợi ích của cây điều 13 
- Nước ta có nhiều lợi thế để phát triển cây điều 19 

- Sự phát triển của cây điều 24 
- Chọn đất trồng điểu 35 
- Cây điều thích hợp với loại khí hậu nào 3 39 
- Chọn giống cây năng suất cao 46 
- Kỹ thuật trồng điều 52 
- Trồng điểu có cần nước tưới không ? 70 
- Bón phân vườn điều 75 
- Chăm sóc vườn điều 82 
- Mùa thu hoạch hạt điều 90 
- Cải tạo vườn điểu 04 
- Phần kết 99 


10? 


Kinh ngbiệm trồng cây điểu 
tbeo pbương pbáp mới 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 


BÙI VĂN NGỢI 
Biên tập : NGUYÊN TRƯỜNG 
Trình bày : THIÊN TRUNG 
Vẽ bìa : TIẾN PHÁT 
Sửa bản ín : SONG KIÊU 


NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN 
CN phía Nam : 270 Nguyễn Đình Chiếu, Quận 3 - TP.HCM 
ĐT : (08) 8.222.262 - Fax : 8.221.243 


Thực hiện liên doanh : 
CÔNG TY MINH TRÍ - NHÀ SÁCH VĂN LANG 
25 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận I 
ĐT : 8.242157 - Fax : 84.8.235079 


— __ễ>Ề>————_—— 


In 1000 cuốn khổ 13x19cm tại Xưởng ín Sciech - 83 
Chính Thắng. Giấy phép số 87/44/CXB Cục xuất bản câi 
ngày 13.1.2000. In xong nộp lưa chiểu quý 3 năm 2000 


ˆ : >> I 
- -REO N PHÁP MỖI 


II 


0 


II 


T 


Š 0000202 


5079 


Giá : 10.000 đ 


